NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC 


VOLTAIRE 


CANDIDE 
CHANG NGAY THO 


Tế Xuyên dich 


NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC 


Thông tin ebook 
Tên sách: Candide - Chàng Ngây Thơ 
Tác giả: Voltaire 
Dịch từ bàn tiếng Pháp: Candide ou l"optimisme 
Dịch giả: Tế Xuyên 
Nhà xuất bản: NXB Tri Thức 
Ngày xuất bản: 09/2008 
Kích thước: 12x20 cm 
Số trang: 220 
Thực hiện ebook: tamchec 
Ngày hoàn thành: 05/04/2015 


Nguồn: tve-4u.org 


Mục lục 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 
VIẾT SỰ NGÂY THƠ 


Chương I CHÀNG NGÀY THƠ ĐƯỢC NUÔI NẤNG TRONG MỘT 
TÒA LẦU ĐÀI TỐT ĐẸP 


Chương II CHÀNG NGÂY THƠ SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI BẢO 
GIA LỢI 


Chương III CHÀNG NGÂY THƠ THOÁT KHỎI TAY NGƯỜI BẢO 
GIA LỢI 


Chương IV CHÀNG NGÂY THƠ GẶP LẠI THẦY CŨ, TRIẾT GIA 
PANGLOSS 


Chương V BÃO TỐ, ĐẮM TÀU, ĐỘNG ĐẤT, KHIẾN CHO 
PANGLOSS, JACQUES VÀ CHÀNG NGÂY THƠ RA SAO 


Chương VỊ NGƯỜI TA TIẾN HÀNH VỤ THIÊU SỐNG HAY HO NHƯ 
THÊ NÀO ĐỂ NGĂN ĐỘNG ĐẤT, VÀ CHÀNG NGÂY THƠ ĐÃ BỊ 
БОМ ĐÍT RA SAO 


Chương VII CHÀNG NGÂY THƠ ĐƯỢC BÀ GIÀ CHĂM SÓC VÀ 
GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI CHÀNG YÊU QUÝ 


Chương VIII CÂU CHUYỆN VỀ CÔ CUNÉGONDE 
Chương IX CHÀNG NGÂY THƠ GIẾT MỘT LÚC HAI MẠNG NGƯỜI 


Chương X CHÀNG NGÂY THƠ, CUNÉGONDE VÀ BÀ GIÀ CỰC KHỔ 
NHƯ THẾ NÀO KHI TỚI CADIX. BA NGƯỜI XUỐNG TÀU VƯỢT 
BIỂN 


Chương XI CÂU CHUYỆM CỦA BÀ GIÀ 


Chương XII CÂU CHUYỆN TIẾP VỀ NHỮNG ĐAU KHỔ CỦA BÀ 
GIÀ 


Chương XII CHÀNG NGÂY THƠ BUỘC LÒNG PHẢI CÁCH BIỆT 
CUNÉGONDE VÀ BÀ GIÀ 


Chương XIV CHÀNG NGÂY THƠ VÀ ĐỒ ĐỆ CACAMBO ĐƯỢC CÁC 
GIÁO SĨ DÒNG TÊN ĐÓN TIẾP Ở PARAGUAY 


Chương XV CHÀNG NGÂY THƠ GIẾT ANH RUỘT CỦA NGƯỜI 
YÊU 


Chương XVI CHUYỆN XÂY RA GIỮA HAI THẦY TRÒ KHI GẶP HAI 
THIẾU NỮ, HAI CON KHỈ VÀ ĐÁM NGƯỜI RỢ OREILLONS 


Chương XVII CHÀNG NGÂY THƠ VÀ THUỘC HẠ ĐẾN XỨ 
ELDORADO[93] KỲ LẠ 


Chương ХУШ THẦY TRÒ CACAMBO THẤY GÌ Ó XÚ ELDORADO 


Chương XIX HAI NGƯỜI ĐẾN SURINAM; CHÀNG NGÂY THƠ LÀM 
QUEN VỚI MARTIN 


Chương XX ĐIỀU GÌ XÂY RA TRÊN BIỂN VỚI CHÀNG NGÂY THƠ 

VÀ MARTIN 

Chương XXI TÀU TỚI GẦN BÒ BIỂN PHÁP, HAI NGƯỜI VÂN ĐÀM 
LUẬN 

Chương XXII BIẾN CỐ ХАҮ ĐẾN CHO HAI NGƯỜI Ó NƯỚC PHÁP 


Chương XXIII CHÀNG NGÂY THƠ VÀ MARTIN TỚI МІЁМ DUYÊN 
HẢI ANH RỒI BỎ ĐI NGAY 


Chương XIV GẶP LẠI CÔ PAQUETTE TRONG TAY MỘT TU SĨ 


Chương XXV ĐI DU THUYỀN ĐẾN THĂM LÃNH CHÚA 
POCOCURENTÉ, NHÀ QUÝ TỘC THÀNH VENISE 


Chương XXVI CHÀNG NGÂY THƠ VÀ MARTIN DÙNG BỮA VỚI 
SÁU NGƯỜI NGOẠI QUỐC 


Chương XXVII TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH TỚI | 
CONSTANTINOPLE, CHÀNG NGÀY THƠ САР LAI NAM ТООС VÀ 
PANGLOSS 


Chương XXVIII BIỂN CỐ XÂY RA CHO CHÀNG NGÂY THƠ, 
CUNÉGONDE, MARTIN, PANGLOSS... 


Chương XXIX CHÀNG NGÂY THƠ TÁI NGỘ CUNÉGONDE 
Chương XXX KẾT LUẬN 
NIÊN BIỂU TÓM TẮT CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA VOLTAIRE 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Từ khi ra đời, Candide hay chủ nghĩa lạc quan 
(Candide ou Горітіѕте) đã gắn liền với tên tuổi của 
Voltaire và trở thành một trong những tác phẩm kinh 
điển cả về văn chương lẫn triết lý. Chính vì lẽ đó, tác 
phẩm được đưa vào danh mục Tủ sách Tinh hoa Tri 
thức Thế giới do Quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh và Nhà 
xuất bản Tri thức triển khai. 


Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ngay từ năm 
1928, ở Việt Nam, Candide đã được Nguyễn Văn Hiếu 
chuyển ngữ. Tuy nhiên, Бар dịch này hiện chỉ tồn tại ở 
dạng vi phim ở Thư viện Quốc gia. Bản dịch thứ hai là 
của Tế Xuyên dưới tiêu đề Candide - Chàng Ngây Thơ, 
được dịch ở miền Nam trước năm 1975. Và bản thứ ba 
là của Vũ Đức Phúc và Lê Tư Lành, in chung trong 
Vonte, Zaäich - Truyện chọn lọc Nxb Văn học, 
1980-1981. 


Cho tới пау, chúng tôi vẫn chưa có điều kiện tiếp 
cận với bản dịch đầu tiên của Nguyễn Văn Hiếu. Tuy 
nhiên, với khoảng thời gian gần một thế kỷ kể từ khi 
được dịch, chúng tôi e rằng bản dịch ấy có lẽ không 
còn phù hợp với độc giả hiện nay. 


Bản dịch thứ ba đã cho phép độc giả tiếp cận với 
tác phẩm của Voltaire với sự chính xác về ngôn ngữ và 
những chú giải hết sức cẩn thận. Đây cũng là bản dịch 
khá nổi tiếng, nhất là đối với các độc giả miền Bắc. 

Tuy nhiên, chúng tôi đã chọn bản dịch của Tế 
Xuyên bởi chính cái duyên và “tinh thần Voltaire” của 
nó, dẫu cho đâu đó, khi được đối chiếu với bản gốc, 


vẫn còn những sai sót (và có lẽ đó là điều khó tránh 
khỏi với bất kỳ bản dịch nào!) Chẳng hạn, có một số 
câu sai về ý, đôi chỗ dịch giả bỏ sót hoặc lược bớt. Với 
những chỗ như vậy, để bản thảo được hoàn thiện, 
trong quá trình biên tập, chúng tôi đã mạn phép tham 
khảo bản dịch của Vũ Đức Phúc và Lê Tư Lành. Chúng 
tôi xin chân thành cảm ơn, và rất mong hai ông thể tất 
cho sự “tiền trảm hậu tấu” này! 


Cuốn sách được biên tập dựa trên nguyên tác tôn 
trọng tối đa nguyên bản bản dịch. Đối với các địa danh, 
chúng tôi để nguyên cách phiên âm theo lối cũ nhằm 
giữ lại không khí cổ của câu chuyện. Ngoài ra, chúng 
tôi có chỉnh sửa những từ địa phương theo chuẩn tiếng 
Việt, bổ sung các chú thích (những chú thích có ghi ND 
là của dịch giả), và đặc biệt là dịch bổ sung đối với các 
phần bị lược bỏ (được in nghiêng trong cuốn sách) và 
có thêm tiểu sử tác giả. 

Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả tác phẩm 
Candide - Chàng Ngây Thơ cùng Lời giới thiệu của nhà 
nghiên cứu văn học Cao Việt Dũng. 


Nxb Tri thức 


GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 


VOLTAIRE (1694-1778) 


Voltaire (tên thật là Francois-Marie Arouet) sinh tại 
Paris (1694-1778) là văn hào Pháp đã sống một cuộc 
sống sôi nổi, có tính ham thích tìm hiểu những gì mới 
lạ và những trạng thái xã hội đương thời. 


Ông viết rất nhiều, đủ loại: tiểu thuyết, triết lý, 
truyện ngắn, kịch bản và thơ. Với một giọng văn châm 


biếm, ông nói lên những bất bình trước sự kỳ thị tôn 
giáo, trước sự xâm phạm tự do cá nhân; cuốn 
Correspondance (Thư tín) của ông gồm đến 18.000 bức 
thư. 

Vì thái độ không xu thời, ông đã bị các nhà quyền 
quý thù oán, muốn làm hại; đã có hồi ông phải trốn 
tránh ở nhà một phụ nữ có thế lực là bà du Châtelet ở 
Cirey trong một thời gian. 


Ông du lịch ngoại quốc khá nhiều, nhất là ở nước 
Anh, một nước mà ông tin tưởng là có chế độ xã hội 
hoàn thiện hơn nước Pháp; ông học văn chương Anh, 
viết sách bằng Anh ngữ để phát biểu tư tưởng. 


Cuốn Candide - Chàng Ngây Thơ của ông nhằm mục 
đích trả lời cho triết thuyết của Rousseau về Thượng đế 
và nhất là để phản đối chủ trương của triết gia Leibniz, 
theo đó mọi sự trên đời đều sẽ càng ngày càng hoàn 
thiện hơn, nên con người phải lạc quan. 


Ông đưa ra một nhân vật chính, có tính tình chất 
phác, quá lạc quan, thật thà đến mức ngây thơ nên 
người ta phải gọi là “chàng Ngây Thơ”. Chàng trải qua 
bao nhiêu tai biến, hoạn nạn mà vẫn cứ khờ khạo, tin 
vào lời của thầy mình là triết gia Pangloss dạy rằng cứ 
lạc quan, thế gian sẽ hoàn thiện. Chàng đã gặp bao 
nhiêu ngang trái, bao nhiêu bất công, nghịch cảnh, bị 
hoạn nạn, gian nan, chìm nổi song vẫn không tìm được 
hạnh phúc mà chàng đặt vào một người đẹp, người yêu 
tha thiết của chàng. 


Lưu lạc vào một thế giới hoàng kim (xứ Eldorado, 
một xứ tưởng tượng) chàng lấy về được ngọc vàng 
châu báu kim cương, đủ thành một tài sån đưa chàng 
lên địa vị người giàu mạnh nhất thế giới; vậy mà, đến 


khi tìm được người đẹp, thì nàng hết nhan sắc, trở 
thành nô lệ, từng bị bán đi bán lại nhiều lần; cuộc sống 
sóng gió của nàng đã làm cho nàng hết đẹp, lại còn sinh 
tính nóng nảy, cục сап. Lúc này đã hết tiền, chàng chi 
có thể mua một miếng vườn để cùng vợ và các bạn cũ 
sống đời an phận thủ thường. 


Cuốn Candide khai thác các thực tại xã hội, chiến 
tranh chết chóc, động đất, dịch hạch, một thuỷ sư đô 
đốc bị xử bắn, một nữ tài tử chết không có quan tài, 
một công nhân bị chủ chặt tay chân. Bao nhiêu bất công 
trong một chế độ phong kiến tàn ác. 


Tác giả đưa ra một bài học: sống trên đời, nên bác 
bỏ các thuyết lý viễn vông, quá cao xa, nên sống thực tế 
và trông vào sự làm việc mới tạo được hạnh phúc. 


Cần nói thêm rằng cuốn Candide xúc phạm đến 
nhiều nhà quyền quý, nên tác giả khi xuất bản phải ký 
một biệt hiệu khác, chứ không ký là Voltaire, vì sợ bị 
trả thù. Ông lo xa cũng đúng vì cuốn Candide ngày 2 
tháng Ba năm 1759 bị hội đồng Genève tố cáo và ra 
lệnh hỏa thiêu (đem đốt ở nơi công cộng). 


VIẾT SỰ NGÂY THƠ 


Cao Việt Dũng 


Candide rời khỏi thiên đường: đó là motif lặp lại ít 
nhất hai lần trong Candide. Thiên đường đầu tiên chính 
là lâu đài của ngài nam tước Thunder-ten-tronckh xứ 
Westphalie, nơi hội tụ sự vĩ đại đáng kể của trần thế 
(hóa thân là ngài nam tước), tình yêu nồng nàn (với 
nàng Cunégonde xinh đẹp) và tri thức toàn vẹn (ở tiến 
sĩ Pangloss, người thầy của Candide) - “Chàng kết luận 
rằng sau cái diễm phúc được sinh ra là nam tước 
Thunder-ten-tronckh, đến cái diễm phúc bậc nhì là 
được sinh ra là cô Cunégonde; kế đến diễm phúc bậc ba 
là được nhìn thấy cô suốt ngày và sau chót diễm phúc 
bậc tư là được nghe những lời thuyết giảng của 
Pangloss tiên sinh, triết gia giỏi nhất trong tỉnh và do đó 
là triết gia giỏi nhất hoàn cầu” (tr.30). Thiên đường thứ 
hai, xứ Eldorado khó đến khó rời bên Nam Mỹ, là biểu 
tượng của tiền bạc. Vấn đề Candide phải đối mặt là 
những thiên đường đó không bền vững, lâu đài của 
ngài nam tước là nơi chàng không thể ở (vì bị đuổi di), 
Eldorado là nơi chàng không muốn ở và tự nguyện rời 
đi. Cho đến cuối truyện, một thiên đường khác khiêm 
tốn hơn nhiều lần lại xuất hiện, và lần này thì chúng ta 
không biết Candide ở đó trong bao lâu; nhiều khả năng 
là vĩnh viễn, như việc kết thúc tác phẩm tại đó gợi ý. 
Có thể nói rằng Candide phải rời khỏi các thiên đường 
vì đức tính “ngây thơ” nằm ngay trong cái tên của 
chàng (“candide” trong tiếng Pháp là tính từ của 
“candeur”, dùng để chỉ phẩm chất ngây thơ và thuần 
khiết của một tâm hồn), còn sở dĩ chàng vẫn tiếp tục 
đến được các thiên đường sau này là nhờ phẩm chất 


thứ hai đặc trưng của chàng, “lạc quan” (nhan đề đầy 
đủ của tác phẩm là Candide ou l'optimisme, “Candide hay 
chủ nghĩa lạc quan”). 


Điều đáng ngạc nhiên là chủ đề kép mang đầy tính 
đạo đức này lại được xử lý dưới ngòi bút của một nhà 
văn như Voltaire, một người không mấy có danh tiếng 
về cả “ngây thơ” lẫn “lạc quan”. 


+ 
về 


Sự bi quan mà Voltaire dành cho cuộc đời nói chung 
bắt nguồn từ những sự kiện mà chính ông vấp phải. 
Khi còn trẻ, ông đã bị tống ngục Bastille vì viết các tác 
phẩm châm biếm đả kích quan Nhiếp chính thời đó, và 
sẽ nhiều lần nữa quay trở lại nơi đây, đến năm 1726 lại 
vì xích mích với hiệp sĩ de Rohan mà bị nhà quý tộc cho 
người lấy gậy đánh đập ngay trên phố, sau đó còn phải 
lưu vong sang Anh. 

Bi quan với con người và với xã hội vẫn chưa phải 
là tất cả, Voltaire còn bi quan cả với thiên nhiên. Năm 
1759 khi Voltaire cho in Candide (các chuyên gia về 
Voltaire thống nhất cho rằng tác phẩm được viết một 
năm trước đó) cũng là khi triết gia mới tậu được cơ 
ngơi ở Genève và bắt đầu thực sự biết đến cảnh thoải 
mái về vật chất và thực hiện được “giấc mơ khu vườn” 
đã có trong đầu từ lâu nay (chúng ta hiểu vì sao “thiên 
đường thứ ba” trong Candide nhất thiết phải có khu 
vườn!) Tuy nhiên, trong cảnh điền viên đó, những tiếng 
vọng bi thẩm từ thế giới bên ngoài dội về vẫn rất mạnh 
mẽ: hai thẳm họa diễn ra liền trong hai năm: động đất 
lớn ở Lisbonne cuối năm 1775 và những viễn cảnh kinh 
hoàng của cuộc chiến tranh Bảy năm từ Đức lan tới. 
Cuộc động đất là nguồn gốc cho bài thơ dài thuộc loại 


nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác văn chương của 
Voltaire (ngoài các vở kịch và những tác phẩm văn xuôi 
giống như Candide, Zadig hay Метпогі), và cũng được 
tái hiện trong Candide, được viết không lâu sau khi хау 
ra sự kiện (các chương IV, V, VI của tác phẩm), nơi 
Candide mất đi nhà từ thiện Jacques và đồng thời tiến 
sĩ Pangloss bị treo cổ. 


Giọng văn của Voltaire cũng không bao giờ ngây 
thơ. Ngay trong Candide, ông cũng dành cả một chương 
dài (chương XXII) để đả kích cay độc thành phố Paris 
và như thể nhân tiện, tính số với một số đối thủ của 
mình, tiến sĩ triết học Gauchat (“Có cả trăm cuốn sách 
viết cầu thả mà không cuốn nào lại cẩu thả bằng sách 
của Gauchat, tiến sĩ triết học” - tr.150), một tác giả tên 
là Truble (“Ông ta đã viết ra tất cả những điều mà ai 
cũng biết”), và đặc biệt, nhà báo Fréron nhận được cả 
một loạt những lời phỉ báng thực thụ: 


“Đó là một kë xấu miệng, hắn sống bằng nghề nói 
xấu tất cả các vở kịch, tất cả các diễn viên. Hắn oán 
ghét ai thành công, như кё hoạn quan ghét kể còn biết 
thụ hưởng; hắn là con rắn độc trong văn chương, sống 
trong nọc độc và bùn lầy. Hắn là kể “bán văn” vô loại. 


- Thế nào là kẻ “bán văn” vô loại? 


- Nó là một kẻ viết cho đầy giấy, một con rắn độc, 
kiểu như tên Fréron” (tr.148). 


Voltaire từng viết cả một vở kịch để chế nhạo riêng 
Fréron. Đến đây chúng ta nên nói một chút về nhân vật 
đặc biệt của lịch sử văn chương và báo chí Pháp này. 
Fréron (1718-1776), từng dạy học rồi bỏ nghề và bó 
luôn cả dòng tu của mình (dòng Tên), gia nhập hội Tam 
điểm, làm nghề báo và dành rất nhiều tâm trí và thời 


gian trong sự nghiệp để phản đối và bài xích Voltaire. 
Fréron không ít lần vào ngục vì thời đó viết báo chuyên 
để chỉ trích là một việc rất nguy hiểm (nhất là khi tờ 
báo quá thành công, có quá nhiều độc giả). Tuy nhiên 
Fréron cũng gây dựng được hai tờ báo rất lớn, không 
ngừng công kích các nhà triết học nói chung và Voltaire 
nói riêng, thậm chí cả công trình Bách khoa toàn thư đồ 
50 cũng đã có lúc suýt đổ sập vì những lời phản đối của 
Fréron, vốn rất có uy thế và nhiều quan hệ thời đó. 
Ngày nay nhìn lại, cuộc đối đầu giữa Voltaire và Fréron 
thường được coi là cuộc chiến giữa hai bộ óc tuyệt vời 
nhất của thế kỷ XVII, một bên là triết gia lừng danh, 
bên kia là nhà phê bình lớn nhất của thế kỷ. Một bài 
thơ nổi tiếng của Voltaire viết đại ý nếu có một con rắn 
cắn Fréron thì nó sẽ lăn ra chết chứ không phải Fréron; 
Fréron đáp lại sự khiêu khích đó như sau: “Trong câu 
chuyện này sẽ không có gì là lạ nếu Voltaire chính là 
con rắn. Quả thực với tôi ông ta đã lăn ra chết vì tức 
tối và một phần nhỏ vì nọc độc của tôi.” Candide là 
thêm một cơ hội nữa để đối thủ lớn của Voltaire bị đưa 
ra chế nhạo thậm tệ, những lời lẽ rất dễ khiến người 
phát ngôn phải ra tòa dưới hệ thống luật pháp hiện đại. 


Về sự “xấu tính” (và do đó, không ngây thơ trong 
trắng) của Voltaire, người ta còn có thể kể rất nhiều 
câu chuyện. Chẳng hạn như chí vì một cuộc tranh chấp 
một đống củi giữa hàng xóm tại Ferney mà Voltaire sẵn 
sàng tố cáo Charles de Brosses thiếu trung thực và trong 
suốt năm năm tiến hành một chiến dịch chống de 
Brosses, khiến cho nhà thông thái không thể vào được 
Viện Hàn lâm. Voltaire nhất định không phải là một 
Candide. 


Voltaire, đó là một người theo chủ thuyết bi quan 


(giống như nhà thông thái Martin trong Candide) đem 
lạc quan ra để bàn; là một người không chút ngây thơ, 
ông lại đặt tên cho một trong các nhân vật sẽ được hậu 
thế nhớ nhất từ ông là “chàng Ngây Thơ”. 


+ 
về 


Thế nhưng, con người Voltaire phức tạp hơn một 
số tính từ. Là một người có thể gọi là xấu tính, hay để 
bụng, nhưng đồng thời ông cũng lại chấp nhận đón một 
nữ hậu duệ nghèo đói của nhà thơ Corneille về Ferney 
nuôi папе (cũng chính vì chuyện này mà Voltaire chịu 
sự chỉ trích của Fréron, người cho rằng triết gia chỉ làm 
vậy vì mục đích tốt đẹp cho danh tiếng của mình). Ông 
cũng đứng ra bênh vực Giulio Cesare Vanini, người bị 
kết tội chết vào năm 1619 vì viết một tác phẩm triết 
học, và nhất là đã thành công trong việc cứu mạng Jean 
Calas, một người theo đạo Tin lành ở Toulouse bị kết án 
giết con trai mình vì anh ta có ý định cải đạo. Vụ việc 
này kéo dài từ năm 1762 đến năm 1766, và cuối cùng 
nghị viện Paris đã quyết định gỡ tội cho Calas. Và 
không ai phủ nhận được vai trò của Voltaire trong công 
trình Bách khoa toàn thư, biểu tượng của phong trào 
Ánh sáng tại Pháp, cũng như một thái độ nhất quán 
chống lại những điều tầm thường, chống thế lực thần 
quyền cũng như thế quyền đương thời. 


Giai đoạn Voltaire viết Candide (cuối những năm 
1750, như đã nói ở trên) nằm ở khoảng giữa cuộc lưu 
vong dài đằng đẳng của triết gia (từ 1750 đến 1778 - 
ông trở về Paris trong vinh quang, giống như một người 
bị lưu đày vĩ đại sau này, Victor Hugo, và chết ngay sau 
đó; người ta nói rằng ông chết vì kiệt sức trước vinh 
quang của chính mình). Cuộc lưu vong của Voltaire còn 


AA 


cay đắng ở chỗ nó là một cuộc lưu vong “đúp”: ngoài 


việc bị hắt hủi khỏi nước Pháp, ông còn không có chỗ 
đứng bên cạnh một người từng một thời là bạn thân 
của mình, vua Frédéric II nước Đức, đành chọn một nơi 
trung gian là Thụy Sĩ để sống (Lausanne, Genève, 
Ferney). Một đòn đánh mạnh thêm nữa vào tình cảm 
của Voltaire là cái chết của người bạn thân, bà du 
Châtelet (1749). 


Trong thời gian lưu vong đó, Voltaire còn phải 
chứng kiến từ xa sự thay đổi của đời sống trí thức 
Paris: một thế hệ mới đầy tài năng đã xuất hiện, đó là 
những người như Diderot, d'Holbach, d'Alembert và 
Rousseau, những người tuy ông có nhiều liên lạc và 
cộng tác, nhưng mối quan hệ không phải lúc nào cũng 
tốt đẹp. Các mốt mới lên ngôi: tác phẩm của văn hào 
Anh Richardson (tác giả Pamela, một trong những người 
đầu tiên của văn học theo chủ nghĩa lãng mạn, mà cộng 
hưởng tại châu Âu là Goethe và Rousseau), nhạc Ý và 
kịch tư sàn. Các sáng tác văn học của Voltaire không 
thể không có phần lỗi thời trong bối cảnh ấy. 


Voltaire là một người lưu vong chung thân, ngay cả 
khi đã có cơ ngơi ở Genève thì ông vẫn thấy như thể 
mình bị cắt đứt khỏi các giá trị phổ quát. Thực sự là 
không có thiên đường nào dành cho Voltaire cả. 


+ 
về 


Candide luôn có mặt trong tất cả các tuyển tập tác 
phẩm văn xuôi của Voltaire. Bênh cạnh Zadig, Memmon, 
Micromégas, đó là tác phẩm lừng danh nhất của ông, 
nhiều khi được đánh giá là tác phẩm văn chương giàu 
tính triết học nhất mà Voltaire từng viết. Tuyển tập tác 
phẩm gần đây nhất của tủ sách La Pléiade, được tập 
hợp dưới cái tên “Romans et contes” (tiểu thuyết và 


truyện) có 26 tác phẩm, thì Candide được xếp thứ 11, 
nghĩa là ở vào khoảng giữa, và cũng thường được coi là 
được viết vào giai đoạn Voltaire đạt đến đỉnh cao của 
tài năng. 

Có thể coi đó là một “tiểu thuyết”, một “truyện”, 
hoặc xét về dung lượng, một “truyện vừa” theo như 
cách gọi của ngày nay. Nhưng thực tế rất khó xếp thể 
loại cho Candide cũng như rất nhiều tác phẩm văn học 
khác của Voltaire, được viết ra trước khi các phương 
thức sắp xếp theo thể loại trở thành quy phạm, khi mà 
tiểu thuyết cũng chỉ mới ra đời và còn chưa được dành 
cho một vị trí mặt tiền. Vấn đề này từng làm đau đầu 
các chuyên gia về Voltaire, và trong lịch sử các tuyển 
tập Voltaire đã có rất nhiều khác biệt (để chỉ dẫn ra đây 
một số lần xuất bản quan trọng: bản của anh em nhà 
Cramer, 1776, cũng là bản toàn tập cuối cùng in khi 
Voltaire còn sống; bản của Bouillon, 1778; bản quan 
trọng của Kehl, 1784; và các bản hiện đại của Van 
Tieghem năm 1930, bản của Groos năm 1932, bản của 
Bénac năm 1949 và bản của Pomeau các năm 1961 và 
1966). Ó đây sẽ không đi sâu vào vấn đề văn bàn và các 
thay đổi về lựa chọn tác phẩm cho tuyển tập, cũng như 
thứ tự sắp xếp của chúng, nhưng cũng cần nhấn mạnh 
Voltaire trước hết là một triết gia (tác phẩm nổi tiếng 
nhất của ông ngày nay có lẽ là Từ điển triết học), ông 
còn là một nhà viết kịch danh tiếng, một nhà thơ, và, 
điều này không thể bỏ qua, một nhân vật lớn của thế 
kỷ ХУШ. 


+ 
về 


Là một triết gia có sáng tác văn học (điều này cũng 
không khác mấy ở Diderot, tuy rằng ở Rousseau thì rất 
khác), các tác phẩm của Voltaire theo lẽ tất nhiên có 


một số đặc điểm liên quan nhiều đến triết học. Trong 
chúng có rất nhiều thứ, có thể nói là tất cả mọi thứ 
trong vũ trụ, có rất nhiều lời nói, nhưng luôn luôn thiếu 
vắng một số cột đỡ then chốt của tác phẩm văn 
chương: tâm lý nhân vật, sự dẫn dắt cốt truyện, và đặc 
biệt là các chuyển hóa. 


Nhân vật của Voltaire như chúng ta thấy trong 
Candide, xuất hiện và vĩnh viễn giữ nguyên tâm lý đã 
có, không có biến đổi. Do đó, các nhân vật ấy giống 
như các hằng số - rất có thể coi những nhân vật này 
gần với các quy luật phổ quát, cái đích hướng tới và 
chủ đề suy tư của các triết gia điển hình. 

Chúng ta có Candide (và đồng thời, thầy của chàng, 
Pangloss), người lạc quan. Cả hai đều khăng khăng tin 
rằng “mọi sự kiện đều có một cứu cánh, mọi sự việc 
đều nhất thiết phải đi đến một cứu cánh hoàn bích 
hơn” (tr.29). Trước sự tra уйп của nhà hảo tâm 
Jacques, Pangloss trả lời như sau: “những bất hạnh 
riêng biệt đã xây thành sự hữu hạnh của toàn thể; như 
vậy càng có nhiều sự bất hạnh riêng biệt bao nhiêu thì 
sự hữu hạnh công cộng càng hoàn thiện bấy nhiêu” 
(tr.49). Có những lúc triết thuyết cứng nhắc đó bị 
nghiêng ngả, chẳng hạn như khi nàng Cunégonde mà 
Candide gặp lại sau này nói rằng: “Hay là Pangloss tiên 
sinh đã lừa tôi một cách tàn ác, khi ông bảo tôi rằng: 
“Cứ yên tâm, mọi việc rồi sẽ tốt hơn”” (tr.68), hay 
thậm chí đã có lúc chính Canđide dao động: “Ông 
Pangloss ơi! Chàng Ngây Thơ la lên, ông đã không đoán 
được cảnh tượng ghê gớm như thế này... Thôi từ nay 
tôi không còn tin ở chủ nghĩa lạc quan của ông nữa” 
(tr.127). 


Thế nhưng, như một thứ cao su hay lò xo luôn quay 


trở lại trạng thái ban đầu sau khi chịu một số tác động 
của ngoại cảnh, Candide vẫn giữ một niềm tin chắc 
chắn vào cái tốt đẹp; không một cơn bão biển, không 
một trận động đất hay sự độc ác-hiển nhiên nào của 
con người khiến được chàng quên đi những gì đã được 
học (một sự “kiên định triết học”, với đầy đủ ý nghĩa 
hài hước của cụm từ này). Trong Candide, những câu 
chuyện (đúng hơn là các đối thoại) quan trọng hơn 
những gi xảy ra thực sự: vụ bắn nhau giữa hai con tàu 
trên biển ngay trước mặt chi phục vụ cho các lập luận 
trao đổi giữa Candide và Martin: với Martin người ủng 
hộ quan điểm cho rằng mọi thứ trên đời là xấu, và thế 
giới được dẫn dắt bởi cái ác, thì cuộc bắn giết đó càng 
cho thấy quan điểm đó không sai, còn với Candide, khi 
con cừu từ trên một con tàu kia dạt vào đúng con tàu 
chàng đang ở trên thì “lý thuyết lạc quan Pangđoss” bị 
lung lay nhiều khi lại được dịp sống dậy. Đó là một thế 
giới không chấp nhận thay đổi. Candide trở thành 
người bị đuổi khỏi thiên đường với tâm thức nhẹ nhõm 
nhất trong lịch sử văn học. 

Một “hằng số” khác là nhà thông thái Martin, người 
bi quan toàn phần. Martin biện luận như sau: “nhìn qua 
Trái đất này, hay nói đúng hơn là cái hạt bụi này, tôi 
phải tin là Thượng đế đã bỏ quên Trái đất cho một thứ 
ác quỷ nào đó. [...] Tôi chả thấy thành phố nào mà lại 
không muốn tàn phá thành phố bên cạnh, chưa bao giờ 
nhìn thấy một gia đình nào mà lại không muốn tiêu diệt 
gia đình khác” (tr.136). Trong khi đó, nhà thông thái mà 
Candide gặp ở Paris lại là người nhìn mọi thứ qua lăng 
kính của sự mâu thuẫn: “Với tôi thì mọi việc trên đời 
đều mâu thuẫn hết: không ai biết được mình thuộc cấp 
bậc nào, nhiệm vụ của mình là gì, mình làm gì và phải 
làm gì? Ngoại trừ bữa ăn này khá vui vė và đoàn kết 


còn thì chỉ thấy những xung đột khả б: giáo phái này 
chống giáo phái kia, quốc hội chống giáo hội, văn nhân 
chống văn nhân, nịnh thần chống nịnh thần, tài phiệt 
chống dân chúng, vợ chống chồng, bà con chống bà 
con” (tr.152). Liên quan trực tiếp hơn cả đến cuộc đời 
của Candide, ngài nam tước anh trai Cunégonde thì 
đóng dinh vào sự phân biệt tầng lớp xã hội và vin vào 
đó để nhất định không cho Candide lấy em gái mình. 

Các nhân vật chính phụ của Candide không bao giờ 
thay đổi ý kiến. Các thái độ khác nhau cũng có khi được 
đặt liền kề nhau, giống như một “thủ pháp” của 
Voltaire, chẳng hạn như ở đoạn sau: 


“Tên thủy thủ miệng vừa huýt gió vừa chửi thê: 
- Ở đây tất phải có gì làm lợi lộc cho mình. 

Ông Pangloss lẩm bẩm trong miệng: 

- Nguyên nhân của tai nạn này là do đâu? 


- Đây là ngày tận thế rồi, chàng Ngây Thơ la lớn.” 
(tr.52) 


Xét về diễn ngôn mà tác phẩm sử dụng, Candide 
nằm ở giữa đối thoại triết học thuần túy và kịch hài 
(mà điển hình và khuôn mẫu là kịch của Marivaux). 
Một đặc điểm về hình thức quan trọng của hài kịch là 
sự tập hợp đông đảo các nhân vật chính và phụ ở kết 
thúc, mà ở đây là đoạn ở khu vườn Propontide. Kịch hài 
cũng thường không để nhân vật chết, và thường sử 
dụng cái chết như là một yếu tố đầy tính nhẹ nhõm: 
nhân vật liên tục bị tưởng là đã chết nhưng sau này sẽ 
gặp lại trong một hoàn cảnh khác. Cái chết ở đây giống 
như một cuộc di trú, nó đưa nhân vật di chuyển một 
cách vô hình trong không gian, sự nặng nề của cái chết 


được giảm trừ hoàn toàn tính chất bi thảm. Thêm một 
đặc điểm nữa là yếu tố ngẫu nhiên được tận dụng tối 
đa, điều này giúp tác giả tạo được nhiều tình tiết hơn, 
nhưng mặt trái của nó là khiến cho câu chuyện luôn bị 
đẩy ra xa khỏi “sự tự nhiên”. 

Tuy nhiên, cũng có thể nghĩ rằng Voltaire đã đề 
xuất ở cuối truyện cũng như rải rác trong Candide một 
“giải pháp” nhất định cho tính chất ngồn ngộn ngôn từ 
của các tác phẩm văn học theo hơi hướng triết học, đó 
là từ bỏ triết lý: “Hãy làm việc mà đừng lý sự, Martin 
nói, đó là phương tiện duy nhất để có được cuộc sống 
tàm tạm. Cả cái xã hội thu nhỏ bước vào dự định đáng 
khen ấy; mỗi người làm việc theo khả năng của mình. 
Mảnh đất nhỏ bé mang đến nhiều điều” (tr.211). Thế 
nhưng, với triết học từ bỏ triết lý cũng là từ bỏ thiên 
đường, và không có gì chắc chắn sự từ bổ đó sẽ được 
thực hiện với một tâm thức nhẹ nhõm... 


HÀNH TRÌNH CỦA CANDIDE 


(20-21) 


INAM 
(191 
Xích đạo 
ELDORADO 
(17-18) 
OREILLONS 
{16} 
9 3000 km 
kw PARAGUAY 
(14-16) 
— Hành trình của Candide 
«ssssess> Hành trình của bà già 
° 


—-———— Hành trình của Cunéponde asia 


(242526) Số chương 


à HÀ LAN NƯỚC PHỐ (EULGARES) 
rtsmosth (3-4) 

(23 

<... 

Paris Ї!! 
4 
4 (22) Venise(24-25-26) 
Bordeaux 


Lisboane 
Бега 


лэ 


(29-30) 


(27.28) 


(11:12) 


2000 km 
fa e... Tự Khoa 

Rostock 2 ` 

шә р АК: е 
.. .° ipri 
Fa Kusi Leiprig 


* 
* 
* 
$ 
Н 
Д 


"hisua 


` 
.... 
.. 


э ре 
А Г 


Alger 
` % 
F ae... A x 


Tri 
а š Азат 


vé phia Buenos-Aires 


HÀNH TRÌNH СОА БА GIÁ VÀ CUNÉGONDE 


CANDIDE 
Chàng Ngây Thơ 


dịch từ nguyên bàn tiếng Đức của tiến sĩ Ralphl! Ì 
Với những phụ thêm được tìm thấy trong túi của tiến sĩ 
khi ông chết ở Mindenl2l, năm 1759, Gia tô ky nguyên. 


Chương I 
CHÀNG NGÂY THƠ ĐƯỢC NUÔI NẤNG TRONG MỘT 
TÒA LÂU ĐÀI TỐT ĐẸP 


Tại vùng Westphalie, có tòa lâu đài của Nam tước 
Thunder-ten-tronckh[lŠl; một chàng thanh niên tính tình 
hiền hậu, hồn nhiên sống trong tòa lâu đài này. Bộ diện 
của chàng phản chiếu tâm hồn chàng. Chàng xét đoán 
việc đời thẳng thắn, với một tinh thần giản dị nhất; vì 
lý do ấy người ta gọi chàng là “chàng Ngây Thơ”l4l, 
Những gia nhân hầu hạ trong nhà từ lâu năm nghỉ ngờ 
chàng là con của bà em nam tước với một người trưởng 
giả cùng xóm, sống lương thiện; nhưng bà không muốn 
cưới ông trưởng giả này vì ông chỉ có thể minh chứng 
được 71 chi tộc của ôngÌ°l, còn bao nhiêu trong tò tông 
chỉ thì bị thất lạc vì sự tàn nhẫn của thời gian. 


Nam tước là một trong những lãnh chúa thế lực 
nhất vùng Westphalie; lâu đài của ông có một cửa lớn 
và nhiều cửa sổ. Phòng khách trong lâu đài được trang 
trí bằng một tấm thảm đẹp. Những con chó canh giữ 
các sân nuôi gia súc của ông gộp lại thành một đoàn 
quân khuyển đi săn khi cần thiết; những gia nhân săn 
sóc cho số ngựa khá nhiều. Ông trợ tế trong làng được 
coi như là vị Tuyên úy của riêng ông. Tất cả mọi người 
đều kêu ông là “Đức ngài”[6] và họ cười khi ông nhạo 
báng. 


Bà nam nước nặng chừng ba trăm năm chục cân 
Anh, được người ta kính trọng vì thân thể đẫy đà của 
bà; trong các cuộc tiếp tân của gia đình, bà tó ra có tư 
cách, bà lại càng được tôn trọng hơn. Con gái bà là 
Cunégonde mới 17 tuổi, hồng hào, cao lớn, tươi đẹp. 


Con trai của nam tước giống cha về đủ mọi phương 
diện. Thầy dạy học của cậu, ông Pangloss, là vị “thánh 
sống” trong nhà. Chàng Ngây Thơ tuân theo những lời 
giáo huấn của ông với một lòng tin tưởng theo tuổi tác 
của cậu và tính tình cậu. 


Ông Pangloss vừa dạy các khoa siêu hình-thần-vũ 
trụ-u-minh hoc!71. Ông minh chứng một cách chắc chắn 
rằng mọi việc phải có nhân, có quả; nếu không có 
nguyên nhân thì không có hậu quả; ông còn tỏ cho mọi 
người thấy rằng trên thế gian toàn thiện này, tòa lâu 
đài của “Đức ngài” đẹp nhất trong tất cả các lâu đài và 
bà Nam tước là một phu nhân hoàn thiện nhất. Ông nói 
rằng: 


“Đã có sự chứng minh cho thấy rằng mọi sự kiện 
đều có một cứu cánh, mọi sự việc đều nhất thiết phải 
đi đến một cứu cánh hoàn bích hơn. Các người hãy 
nhận định rằng Tạo hoá sinh ra cái mũi là để mang 
kính, bởi vậy con người chúng ta mới mang kính; chân 
là để mang giày, bởi vậy chúng ta mới mang giày. 
Những tàng đá sinh ra là để đục dëo thành những viên 
đá xây cất lâu đài; bởi vậy “Đức ngài” mới có một lâu 
đài rất đẹp, vị Nam tước thế lực nhất trong tỉnh phải ở 
một nơi đẹp nhất. Những con heo sinh ra để ta ăn thịt; 
bởi vậy chúng ta mới ăn thịt heo suốt năm. Những kẻ 
nào đã nói rằng mọi việc đều tốt ở trên 101181 là những 
ké ngu dàn; đáng lý ra phải nói rằng mọi việc đều tốt 
hơn hết ở trên đời này”. 

Chàng Ngày Thơ chú ý nghe kỹ những lời giảng 
thuyết ấy, vì chàng nhận thấy cô Cunégondel3Ì đẹp cực 
kỳ dầu không bao giờ chàng dám khen cô điều ấy. 
Chàng kết luận rằng sau cái điễm phúc được sinh ra là 
nam tước Thunder-ten-tronckh, đến cái diễm phúc bậc 


nhì là được sinh ra là cô Cunégonde; kế đến diễm phúc 
bậc ba là được nhìn thấy cô suốt ngày và sau chót điễm 
phúc bậc tư là được nghe những lời thuyết giảng của 
Pangloss tiên sinh, triết gia giỏi nhất trong tỉnh và do đó 
là triết gia giỏi nhất hoàn cầu. 

Một hôm cô Cunégonde đi dạo gần lâu đài, trong 
một khu rừng nhỏ, nhìn thấy trong bụi rậm, tiến sĩ 
Panglossil0Ì đang dạy một bài học vật lý thử 
пеһіёт!111 cho thị tì hầu phòng của thân mẫu cô, một 
chị tóc nâu, rất đẹp và rất dễ dạy. Vì cô Cunégonde có 
nhiều thiên tư về khoa học nên cô đứng yên không thở 
để quan sát những thử nghiệm lặp đi lặp lại của tiến sĩ 
mà cô được chứng kiến; cô thấy rõ ràng lý dol!2l khiến 
tiến sĩ làm cuộc thí nghiệm, những hậu quả và những 
nguyên nhân; cô trở về lòng dao động, óc suy nghĩ rằng 
cô cũng có ngày trở thành thông thái và thành lý do cho 
chàng Ngây Thơ trẻ trung; người cũng có thể là lý do 
của cô. 

Trở về lâu đài, cô gặp chàng Ngây Thơ và dó mặt 
then thuồng; chàng Ngày Thơ cũng dó mặt. Cô chào 
chàng với một câu nhát gừng và chàng đáp lại bằng câu 
nói mà chàng không hiểu là mình nói gì. Ngày hôm sau, 
sau bữa ăn trưa, mọi người bước ra khỏi phòng ăn, còn 
Cunégonde và chàng Ngây Thơ đứng sau tấm bình 
phong. Nàng làm rớt khăn mùi soa xuống đất, chàng cúi 
xuống nhặt lấy và đưa lại cho nàng; nàng cầm tay 
chàng một cách vô tư và chàng cũng vô tư hôn tay nàng 
với một sự nồng nàn, xúc cảm và duyên dáng vô cùng. 
Bốn mắt bỗng nảy lửa, hai miệng gặp nhau, bốn đầu 
gối run rẩy rồi bàn tay họ lạc hướng. Nam tước 
Thunder-ten-tronckh lúc ấy đi tới gần tấm bình phong, 
nhìn thấy cái nhân và cái quả ấy; ông bèn đá đít đuổi 


chàng Ngây Thơ ra khỏi tòa lâu đài. Nàng Cunégonde 
ngất xlu và khi tỉnh dậy nàng bị bà Nam tước tát cho 
mấy cái. Tất cả mọi người đều hoang mang trong tòa 
lâu đài đẹp nhất và khả ái nhất ấy. 


Nhìn thấy cái nhân và cái quả ấy; 
ông bèn đá đít đuổi chàng Ngây Thơ ra khỏi lâu đài 


(Minh họa cho Candide của Moreau le Jeune} 


Chương II 
CHÀNG NGÂY THƠ SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI BẢO 
GIA 1.011131 


BỊ đuổi khỏi nơi thiên đàng ấy, chàng Ngây Thơ đi 
một chặng dài, không biết là đi đâu, mắt đẫm lệ nhìn 
lên trời, thỉnh thoảng ngó lại tòa lâu đài từ đây giam 
hãm tiểu thư đẹp nhất trong các thiếu nữ, con cái 
trưởng giả. Chàng không ăn bữa chiều, nằm lăn ra 
ruộng, giữa hai luống cày, trong khi trời đổ tuyết. Hôm 
sau, chàng rét cóng, lết bộ tới tỉnh kế cận có tên là tỉnh 
Valdberghoff-trarbk-dikdorffL12l. Không có đồng xu dính 
túi, vừa đói vừa mệt, chàng buồn rầu đứng trước cửa 
một quán ăn. Hai người bận áo màu хапћ!!5! nhận xét 
chàng; một người nói: 

- Bạn ơi, đây là một thanh niên đàng hoàng; bề cao 
của chàng đúng với kích thước đòi hỏi. 

Họ lại bên chàng Ngây Thơ và mời dùng bữa tối 
một cách rất nhã nhặn. 


Chàng nói một cách khiêm nhường khả ái: 

- Thưa hai ông, hai ông đã cho tôi cái hân hạnh quá 
lớn. Nhưng tôi không có tiền trả nhà hàng. 

Một trong hai người vội đáp: 

- Xin ông chớ quan tâm. Những người có tác phong 
như ông khỏi lo trả tiền ai. Chàng hay bề cao của ông 
có được năm bộ năm tác chăng?! 16] 

- Vâng thưa ông đúng là tầm thước của tôi, chàng 
vừa nói vừa đứng lên thi lê. 


- Vậy thì, thưa ông, mời ông ngồi vào bàn với chúng 
tôi, không những chúng tôi xin chịu mọi tiền phí tổn, 
mà còn không bao giờ chúng tôi cho phép một người 
như ông lại thiếu tiền. Vả lại, người ta sinh ra là để 
giúp đỡ lần nhau. 

- Chính hiền triết Pangloss đã thường nói với tôi 
điều ấy; và tôi nhận thấy trên đời mọi việc đều hoàn 
hảo hơn. 

Hai người xin với chàng Ngây Thơ nhận lấy vài 
đồng tiền vàng; chàng cầm lẫy và toan làm giấy biên 
nhận, nhưng người ta không để chàng làm thế; rồi cả 
ba ngồi ăn uống. 

Câu chuyện bắt đầu. 

- Có bao giờ ông yêu tha thiết không? 

- Vâng, có. 

- Tôi yêu tha thiết cô Cunégonde. 


- Không, một trong hai người hỏi lại, chúng tôi 
muốn hỏi ông có yêu tha thiết vua Bảo Gia 
1011171 không? 


- Không! Vì tôi không thấy Ngài bao giờ. 


- Tại sao ông không biết Ngài. Ngài là ông vua khả 
ái nhất, chúng ta phải nâng ly chúc cho vua trường thọ. 


- Tôi rất vui lòng, thưa hai ông. 

Rồi chàng đưa ly lên chúc 01181, 

- Thế là đủ rồi. Bây giờ ông là người ủng hộ, nâng 
đỡ, bảo vệ vua Bảo Gia Lợi. Ông là vị anh hùng của nhà 
vua. Sự may mắn của ông đã hoàn thành và vinh quang 


của ông được bảo đảm. 


Hai người liền xiềng chân chàng và dân chàng đến 
một liên đội. Chàng bị người ta bắt quay bên hữu, quay 
bên tả, tập tành rút rồi hạ que thông nòng, nằm xuống 
nhắm quân địch, tập bắn và đánh chàng ba mươi gậy. 
Hôm sau, chàng lại tập, ít vụng về hơn hôm trước và 
chàng chỉ phải nhận hai mươi gậy thôi; hôm sau nữa 
người ta chỉ cho chàng có mười gậy và chàng được các 
chiến hữu coi như một người phi thường. 


Chàng Ngây Thơ rất ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao 
chàng trở thành một vị anh hùng. Trong một ngày mùa 
xuân tốt trời, chàng đi dạoL19l đầu thẳng và nhìn về 
phía trước; chàng suy luận rằng đặc ân của loài người 
và cũng là đặc ân của loài thú, là được tự tiện dùng hai 
cái chân của mình. Chàng đi chưa được hai dặm thì 
bỗng có bốn vị anh hùng khác, cao sáu bộ, bắt kịp 
chàng, trói tay chàng đem về phòng giam kín. Người ta 
lấy pháp lý ra mà hỏi chàng muốn chịu một trong hai 
hình phạt này. Hoặc là chịu cho cả liên đội đánh bằng 
roi ba mươi sáu 141120! , hoặc là chịu 12 phát đạn chì 
vào trong đầu. Chàng biện luận rằng ý chí của con 
người phải được tự do nên chàng không muốn một 
hình phạt nào cả. Song vô ích; phải lựa chọn một hình 
phạt; rốt cuộc vì cái quyền tự do mà Thượng đế cho соп 
người chàng phải nhận lấy hình phạt đánh đập, chàng 
chịu được hai lượt. Liên đội gồm có hai nghìn người; 
thế là chàng phải chịu bốn nghìn roi đánh từ trên cổ 
xuống tới đít. Vì người ta đang tiến hành lượt thứ ba, 
chàng đã bị trầy da chảy máu, thấy chịu không nổi nữa 
bèn xin một ân huệ là bắn bể đầu chàng. Người ta cho 
chàng được hưởng ân huệ ấy, lấy băng bịt mắt chàng, 
bắt chàng quỳ gối xuống. Nhằm lúc vua Bảo Gia Lợi 


vừa đi qua, Ngài hỏi biết được tội trạng của chàng: vua 
vốn là người tài trí lớn. Ngài hỏi thêm về chàng Ngây 
Thơ và biết được rằng chàng là một thanh niên giỗi 
siêu hình học, không biết gì về những việc thế nhân nên 
vua ân xá cho chàng. Lòng độ lượng của vua được ca 
tụng trong tất cả các báo chí và được truyền tụng mãi 
về sau. Một nhà giải phẫu giỏi chữa trị cho chàng lành 
các vết thương sau ba tuần lễ bằng các phương thuốc 
cao truyền từ đời Ріоѕсогійе[211. Các vết thương đã lên 
da và chàng có thể đi đứng được khi vua Bảo Gia Lợi 
gây chiến với vua Abaresl22l. 


Chương Ш 
CHÀNG NGÂY THƠ THOÁT KHỎI TAY NGƯỜI BẢO 
GIA LỢI 


Không gi đẹp dë, lanh le, huy hoàng và có kỹ thuật 
bằng hai đạo binh đối diện nhau. Tiếng kèn, tiếng 
trống, tiếng súng thần công khai hỏa, gộp lại thành một 
âm điệu mà đến trong hỏa ngục cũng chưa thấy bao 
giờ. Những tiếng súng thần công bắn ngã gần sáu nghìn 
người mỗi bên; kế đến lính pháo thủ hạ hết những binh 
lính thiện chiến chừng chín, mười ngàn người, thây 
chất đầy mặt đất, sau đến những lưỡi lê cũng làm cho 
vài ngàn người bỏ mạng. Tất cả lên tới chừng ba vạn 
nhân mạng. Chàng Ngây Thơ run rẩy như một nhà triết 
học, chàng cố sức ẩn núp trong cuộc giết thịt người 
hùng dũng Ấy. 


Sau chót, trong khi vua hai bên cho lệnh hát bài 
Thánh са Te Deum trong mỗi trại binhl23l thì chàng 
Ngây Thơ quyết định đi chỗ khác mà suy luận về nhân 
với quả. Chàng đi trên đống xác người hấp hối để tới 
một làng bên cạnh. Làng này đã thành đống tro tàn vì 
nó là một làng Abares, bị đối phương thiêu rụi, theo 
luật của công phápÍ2l. Chỗ này những ông già, thân 
thể đầy vết đạn, nằm nhìn những người đàn bà hấp hối 
vì bị cắt cổ, vẫn ôm con vào cái vú máu me đầm đìa; 
chỗ kia những thiếu nữ bị mổ bụng sau khi đã thỏa 
mãn những nhu cầu tự nhiên của vài vị anh hùng, đang 
trút ra những tiếng thở dài cuối cùng; những người 
khác bị cháy lưng chừng kêu gọi người ta làm ơn giết 
chết họ cho rồi. Những mảng óc tung tóe trên mặt đất, 
bên cạnh những khúc chân, khúc tay. 


Chàng Ngây Thơ trốn cho thật mau đến một làng 
khác; làng này về bên phe Bảo Gia Lợi nên những anh 
hùng Abares đối xử nó như thế kia. Lúc nào chàng cũng 
giám trên những tay chân đang giãy giụa hoặc đi qua 
những nơi đổ nát, thoát ra được bãi chiến trường. Còn 
một ít lương thực trong cái túi của chàng. Và chàng 
chẳng bao giờ quên Cunégonde. Lương thực đã bắt đầu 
thiếu thốn khi chàng đến được nước Hà Lan. Đã nghe 
người ta nói rằng dân nước này giàu có và theo đạo Cơ 
đốc, nên chàng không thể ngờ rằng họ xấu với chàng và 
tin rằng họ cũng đối xử tốt với chàng|25Ì như hồi chàng 
còn ở trong lâu đài của vị nam tước, trước khi bị đuổi 
đi chỉ vì cặp mắt đẹp của cô Cunégonde. 


Chàng chìa tay xin tiền những người có về bệ vệ; 
tất cả mọi người đều cho chàng hay rằng chàng sẽ bị 
bắt giam vào trại giáo hoá để dạy chàng sóng!261. 


Kế đến chàng gặp một người đàn ông vừa hùng hồn 
diễn thuyết trong một giờ đồng hồ về lòng từ thiện, tại 
một phòng tụ tập đầy thính giả. Nhà hùng biện ấy nhìn 
thoáng qua và nói với chàng: 


- Anh đến đây làm gì? Có phải vì chính 
nghĩal27l không? 


Chàng Ngây Thơ đáp một cách khiêm nhường: 


- Nếu không có nhân thì không có quả; mọi việc 
trên đời đều liên quan với nhau và sắp xếp cho cuộc đời 
tốt hơn lên mãi. Mọi việc đã được Trời sắp xếp khiến 
tôi bị đuổi ra khỏi nhà cô Cunégonde, rồi bị đánh đòn, 
cho đến bây giờ tôi phải ăn xin và cho tới lúc tôi có thể 
kiếm ăn được. 


Nhà hùng biện hỏi tiếp |28l: 


- Bạn ơi! Bạn có thể tin rằng Đức Giáo hoàng là 
người chống Thiên Chúa giáo không? 


- Tôi chưa bao giờ nghe nói điều ấy. Tôi không biết 
Ngài có chống Thiên Chúa hay không? Điều mà tôi biết 
là hiện giờ tôi không có gì ăn. 

- Vậy thì mày không đáng được ăn. Thằng khốn 
nạn, mày bước di. Mày hãy xa tao ra. 


Vợ của diễn giả ló đầu ra cửa sổ và trông thấy một 
người đàn ông vẫn còn hoài nghỉ việc giáo hoàng là ké 
chống Thiên chúa, liền đổ lên đầu chàng một... đầy. Ô 
trời! Sự ngoan đạo làm các bà quá trớn biết bao. 


Một người chưa hề làm phép rửa 1011291, tên là 
Jacques trông thấy cách dối đãi tàn ác như thế đối với 
một người đồng loại, một người đi hai chân, không có 
lông có cánh nhưng có một linh hồn; ông ta dắt chàng 
về nhà cho chàng tắm rửa và đưa bánh cùng rượu bia 
để chàng ăn uống. Ông tặng cho chàng hai đồng tiền 
florin và muốn dạy chàng làm việc trong xưởng vài Ba 
Tư sản xuất tại Hà Lan của ông. Chàng Ngây Thơ xá dài 
ông và kêu lớn tiếng: “Pangloss tiên sinh thật đã nói chí 
lý: Tất cả mọi việc trên thế gian này đều càng tốt hơn 
mãi lên. Tôi vô cùng xúc động bởi lòng độ lượng cực kỳ 
của ông, hơn là lòng cứng rắn của cái ông tôi vừa mới 
gàp và vợ ông ta”. 

Ngày hôm sau trong khi chàng đi dạo, chàng gặp 
một người rách rưới tồi tệ, mắt dui, mũi sứt, miệng 
méo, răng đen, nói phều phào từ trong cuống họng, ho 
sù sụ và khi khạc đờm thì một cái răng rớt ra. 


r ba^ + 
«267 КЕ «ý. 


Chàng Ngây Thơ trốn cho thật mau tới một làng khác 


(Minh họa cho Candide của Moreau le Jeune) 


Chương IV 
CHÀNG NGÀY THƠ САР LAI THẦY CŨ, TRIẾT GIA 
PANGLOSS 


Chàng Ngây Thơ vì lòng bác ái hơn là vì ghê sợ, đã 
cho người nghèo khó ấy hai đồng tiên mà ông Jacques 
đã tặng cho chàng. 


Con người chỉ còn da bọc xương ấy chảy nước mắt 
nhìn chòng chọc vào chàng và muốn nhảy đến ôm 
chàng. Chàng Ngây Thơ sợ hãi lùi lại. Người này liền 
nói: 

- Chao ôi! Anh không nhận ra Pangloss của anh hay 
sao? 

- Trời đất ơi! Ông nói gì vậy? Ông là người thầy yêu 
quý của tôi hay sao? Mà ông lại ở trong tình trạng ghê 
{бт như thế này? Ông đã gặp sự bất hạnh gì? Tại sao 
ông không ở trong tòa lâu đài đẹp nhất? Cô Cunégonde 
bây giờ ra sao? Phải! Cô Cunégonde, hòn ngọc trong 
đám thiếu nữ, giai phẩm của Tạo hóa ấy? 


- Tôi không thể nói được nữa. Pangloss đáp. 


Chàng Ngây Thơ liền dắt ông vào trong chuồng bò 
của ông Jacques, đem ra một ít bánh thừa cho ông ăn. 
Khi Pangloss hồi lực, ông bắt đầu nói: 

- Cô Cunégonde à? Cô đã chết rồi! 

Nghe câu ấy chàng Ngây Thơ ngất người đi, 
Pangloss phải lấy một ít dám còn lại trong chuồng bò, 
thoa cho chàng hồi tỉnh. Chàng mở mắt nói: 


- Cunégonde chết à? Thế thì còn gì là hoàn thiện 


trên thế gian này nữa? Phải chăng cô đã đau khổ vì 
thấy tôi bị phụ thân cô đá đít đuổi ra khỏi lâu đài? 


- Không đâu. Cô đã bị mổ bụng bởi những tên lính 
Bảo Gia Lợi sau khi bị hiếp dâm. Chúng còn muốn đập 
bể đầu ông nam tước. Vì ông muốn che chở cho cô. Còn 
bà nam tước bị chém ra từng mảnh; đứa con trai bà là 
con đỡ đầu của tôi, cùng chịu số phận như chị nó; còn 
tòa lâu đài thì bị phá đổ hết, không còn một hạt thóc, 
không còn một con trừu, không còn một con vịt, không 
còn một gốc cây. Nhưng chúng ta đã được báo thù một 
cách xứng đáng: Quân Abares đã phá tan tành lãnh thổ 
của một vị lãnh chúa Bảo Gia Lợi. 


Sau khi nghe những lời ấy chàng Ngây Thơ ngất xỉu 
lần nữa; khi hồi tỉnh chàng nói chuyện huyên thuyên 
đủ điều, rồi hỏi nhà triết học Pangloss đâu là lý luận có 
nhân có quả, đâu là lí do đã làm cho nhà triết học đến 
nông nỗi này? Pangloss đáp: 


- Chi còn có một tình thương, tình thương là sự an 
ủi cho loài người; tình thương duy trì được vũ trụ, 
được linh hồn của tất cả những người còn biết cảm 
xúc. Tình thương êm dịu! 


- Than ôi! Tôi đã biết cái tình thương ấy là vua chúa 
của tâm hồn con người; nó là tâm hồn của những tâm 
hồn con người. Nó không bao giờ có ý nghĩa gì, khi tôi 
hôn nàng và nhận được hai mươi cái đá đít. Nhưng tại 
làm sao một nguyên nhân tốt đẹp ấy lại có thể sinh ra 
một hậu quả ghê gớm ở tiên sinh? 


Pangloss bèn kể lại mọi sự việc: 


- Chắc anh còn nhớ cô Paquette, cô gái xinh đẹp 
hầu hạ bà nam tước. Tôi đã được ôm cô ấy trong vòng 


tay mà hưởng thụ những sảng khoái của Thiên đàng, 
bây giờ đã trở thành những hình phạt của Địa ngục mà 
anh thấy ở người tôi. Vì nó mà cô ау bị thối га, mà có 
khi cô ấy chết rồi cũng nên. Paquette thừa kế tặng phẩm 
ấy từ một thầy tu dòng François rất thông tháiÌ30Ì, người 
đã điều tra gốc gác của căn bệnh; bởi vì ông ta có được nó 
từ một nữ bá tước già, bà này nhận từ một đại uy ky 
binh, ông đại uy ky binh này nhờ một bà hầu tước mà có 
được, bà hầu tước này giữ lại từ một thị đồng, anh thị 
đồng nhận từ một thầy tu dòng Tên, lão này hồi còn tập 
sự, đã lây thẳng từ một trong những người di theo 
Christophe Colomb! Đến tôi, tôi sẽ chẳng cho аі của 
ау!311 nữa, bởi vì tôi sẽ chết. 

- Ôi, Pangloss! chàng Ngây Thơ kêu lên, phả hệ đó mới 
lạ lùng làm sao! Chẳng phải quỷ ай là nguồn gốc của nó 
đó sao? 

- Không hề, con người vĩ đại ấy đáp, đó là một cái gì 
đó tối cần thiết trong những cái trác tuyệt của mọi giới, 
một thành phần cần thiết; bởi vì nếu Colomb không tóm 
được, trên một hòn đão ở châu Mỹ, cái căn bệnh đã đầu 
độc nòi giống ау, cái căn bệnh luôn ngăn trở giỖng noi, và 
cũng là cái đối lập với những mục đích của tự nhiên ấy, 
thì chúng ta làm gì có sôcôla, cũng chàng có тёр sonl32l; 
cũng cần phải thấy rằng cho đến nay, trên hành tỉnh của 
chúng ta, căn bệnh ấy là của riêng chúng ta, cũng như việc 
lý sự vậy. Người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ân ĐỘ, người Ва Tư, 
người Tàu, người Xiêm, người Nhật đều còn chưa biết đến 
nó; nhưng có một lý do đầy đủ để mà đến lượt họ biết 
được nó trong vài thế kỷ nữa. Trong khi chờ đợi, nó đã 
lan truyền trong chúng ta, và nhất là trong những đội quân 
hùng hậu được tập hợp từ những lính đánh thuê lương 
thiện, được nuôi dạy tử tế, những người quyết định vận 


mệnh của những quốc gia; người ta có thể bảo đảm rằng 
khi ba nghìn con người đang đánh nhau trên cái chiến 
trường được dàn ra cho những đội quân tương quan lực 
lượng đối đầu, thì mỗi bên đã có hai nghìn người mắc 
bệnh giang mai. 

Chàng Ngây Thơ liền nói: 


- Nhưng bây giờ việc trước hết là phải làm cho tiên 
sinh hết bệnh. 


- Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Tôi không có tiền 
và trên khắp thế gian này người ta không thể trị bệnh 
hoặc băng bó rửa ráy một vết thương nếu người ta 
không có tiền, hoặc không có một người nào trả tiền 
cho mình. 


Những câu cuối cùng này làm cho chàng Ngây Thơ 
quyết định: Chàng sẽ tới nhà hảo tâm là ông Jacques; 
chàng sẽ quỳ gối trước mặt ông ta để mô tả một cách 
cảm động tình cảnh của nhà triết học, sau nhờ ông ta 
bỏ tiền ra chữa bệnh cho Pangloss. Triết gia này chỉ 
mất có một mắt và một tai vì chứng bệnh nan y, nhưng 
ông là một nhà thông thái, viết văn giỏi và biết toán 
pháp một cách hoàn toàn. Nhà hảo tâm liền nhận 
Pangloss làm người giữ sổ sách. Sau hai tháng, ông phải 
đi Lisbonne vì công việc thương mại. Trên chiếc tàu 
buôn của ông, ông đem theo cả triết gia Pangloss và 
chàng Ngây Thơ. 

Pangloss giải thích cho ông tất cả mọi việc đều diễn 
tiến một cách hoàn thiện hơn như thế nào. Jacques 
không đồng ý và đáp: 

- Con người đã làm hư hỏng cả thiên nhiên; họ 
không sinh ra là loài chó sói nhưng sau họ trở thành 


chó sói. Thiên Chúa không cho họ súng thần công, 
không cho họ lưỡi lê, vũ khí, vậy mà họ làm ra lưỡi lê 
và súng thần công để tự tiêu diệt lẫn nhau. Tôi còn có 
thể nói thêm rằng trong những vụ khánh tận thì tòa án 
chiếm đoạt tài sån của những người bị khánh tận để 
mà gian lận tiền bạc của những chủ nợ. 

Nhà triết học chột mắt liền cãi lại: 

- Tất cả những sự kiện ấy đều là tối cần; những bất 
hạnh riêng biệt đã xây thành sự hữu hạnh của toàn thể; 
như vậy càng có nhiều sự bất hạnh riêng biệt bao nhiêu 
thì sự hữu hạnh công cộng càng hoàn thiện bấy nhiêu. 

Trong khi Jacques đang lý sự thì gió lớn nổi lên tứ 
phía; con tàu gặp bão ghê gớm, khi gần tới hải cẳng 
Lisbonne. 


Chương V 
BÃO TỐ, ĐẮM TÀU, ĐỘNG ĐẤT, KHIẾN CHO 
PANGLOSS, JACQUES VÀ GHÀNG NGÂY THƠ RA SAO 


Phân nửa hành khách trên tàu vì mệt nhọc và tỉnh 
thần căng thẳng, không còn sức mà lo sợ nguy hiểm 
nữa; họ đã phải từ trần. Còn phân nửa thốt ra những 
tiếng kêu la hay quỳ xuống cầu nguyện. Trong khi ấy, 
những cánh buồm rách tả tơi, cột buồm gãy nát; chiếc 
tàu sắp bị vỡ đôi. Ai muốn làm gì thì làm, ai còn sức thì 
chống trả bão tố; không có ai chỉ huy, không ai nghe lời 
ai nữa. Jacques phụ tay vào việc lèo lái: ông bị một 
thủy thủ đang cơn tức giận đánh một đòn, làm cho ông 
ngã lăn trên đống ván. Nhưng trong khi đánh ông thì 
anh chàng thủy thủ này bị tàu lắc mạnh đến văng ra 
ngoài, mắc kẹt vào một cột buồm gãy. Jacques sẵn lòng 
từ thiện, chạy đến cứu anh lôi anh lên tàu. Vì sự cố 
gắng quá sức, ông té lăn xuống biển, trước cặp mắt 
lạnh lùng của tên thủy thủ không thèm ngó ngàng tới 
ông, để mặc cho ông bị làn sóng dìm xuống biển, chàng 
Ngây Thơ chạy tới gần ân nhân của chàng, trông thấy 
ông nổi lên một phút rồi chìm luôn mất dạng, chàng 
muốn nhảy xuống biển cứu ông nhưng triết gia 
Pangloss ngăn cån bằng cách biện luận rằng hải cảng 
Lisbonne đã được lập ra là để cho Jacques phải chết 
chìm ở đó. Trong khi ông biện luận một cách thiên 
tiênl33] như vậy thì chiếc tàu bể, tất cả mọi người đều 
chết, ngoại trừ Pangloss, chàng Ngây Thơ và tên thủy 
thù hung dữ, con người đã làm chết oan người đức độ 
Jacques. Tên khốn nạn sung sướng bơi vào bờ, còn 
Pangloss và chàng Ngây Thơ được đưa lên bờ trên một 
tấm ván. 


Khi đã hồi tỉnh, họ đi bộ tới thành phố Lisbonne; họ 
còn một ít tiền, hy vọng rằng khỏi phải chết đói, sau 
khi đã thoát chết vì bão tố. 


Họ tới thành phố, nước mắt giàn giụa, thương nhớ 
ân nhân, thì bỗng thấy đất lay chuyển dưới chân. Nước 
biển dâng lên cuồng loạn tại bến tàu và làm tan vỡ 
những chiếc tàu đã bô neo ở đó. Những trận bão lừa 
cuốn tro tàn bay khắp đường phố, các công viên. Nhà 
cửa sập đổ; những mái nhà chồng chất trên nền nhà. Ba 
vạn người đàn ông, đàn bà, đủ tuổi, bị đè bẹp dưới 
những đống đổ nát|3“l. Tên thủy thủ miệng vừa huýt 
gió vừa chửi Һе: 

- Ở đây tất kiếm chác được đây. 

Ông Pangloss lẩm bẩm trong miệng: 

- Nguyên nhân của tai nạn này là do đâu? 

- Đây là ngày tận thế rồi. Chàng Ngây Thơ la lên. 


Tên thủy thủ chạy như cuồng loạn trên những đống 
nhà đổ nát, bất chấp cả cái chết để tìm tiền, tìm thấy là 
y chiếm lấy, rồi say xin, và, khi dã rượu, y mua những 
đặc ân của cô gái dễ dãi đầu tiên mà y gặp, trên chính 
những đổ nát của nhà cửa hoang tàn, giữa những 
người đang hấp hối và người chết. Pangloss kéo tay áo 
của y mà nói: 

- Bạn ơi! Bạn đang làm điều ác, bạn không tuân 
theo lý trí phổ quát sao? 


- Mẹ kiếp! Tao là thủy thủ, sinh ở Batavial3°l; đã 
bốn lần tao bước qua cây thánh giá trong bốn cuộc 
hành trình qua nước МҺа11361. Chú mày thật khéo tìm 
được người để nói về lý trí phổ quát! 


Vài mảnh đá bay tới làm cho chàng Ngây Thơ bị 
thương. Nằm xuống đất, cát bụi đầy người, chàng kêu 
với Pangloss: 


- Chao ôi, cho tôi chút rượu và dâu, tôi chết mất. 
Pangloss lại nói chuyện khác: 


- Động đất không phải là một chuyện mới. Tỉnh 
Lima bên châu Mỹ năm ngoái cũng bị động đất như ở 
đây. Những nguyên nhân giống nhau đều sinh ra những 
hậu quả giống nhau; chắc là một luồng diêm sinh chạy 
ở dưới đất từ Limal371 đến Lisbonne. 


- Có lẽ không gì đúng hơn nữa, chàng Ngây Thơ nói, 
nhưng vì Chúa, cho tôi chút dâu và rượul58Ì. 


- Sao cơ, có lẽ là thế nào? Triết gia đáp, tôi cả quyết 
rằng mọi điều đã được chứng tổ cả rồi. 

Chàng Ngây Thơ nằm bất tỉnh và Pangloss đem đến 
cho chàng một chút nước lấy ở cái giếng gần bên. 


Hôm sau kiếm được một ít thực phẩm đào ở những 
đống nhà đổ nát, họ đem ăn, lại sức được một chút. Kế 
đó họ lo cứu giúp những nạn nhân thoát chết. Vài 
người được họ cứu giúp đã đãi họ một bữa ăn ngon mà 
người ta không thể ngờ là làm được ở đây. 

Cố nhiên bữa ăn buồn bã, những thực khách vừa ăn 
vừa chảy nước mắt, nhưng Pangloss an ủi họ: 

- Biến cố này còn khá lắm đó, vì nếu ở đây không có 
một núi lửa thì ở chỗ khác chắc có một núi lửa đang 
phun, còn tai hại biết mấy: tất cả mọi việc ở đây còn 
hơn ở những chỗ khác. 


Một người mặc áo đen nhỏ bé, vốn là người quen 


thuộc với Pháp đình, đứng gần bên Pangloss lễ phép 
góp ý kiến: 

- Hình như ông không tin có tội tổ truyền; vì nếu 
cái gì cũng hoàn hảo hơn thì đâu có sự sa ngã, sự trừng 
phat!391? 


Pangloss trả lời một cách lẽ phép hon: 

- Tôi xin lỗi Ngài; vì chết chóc và tai họa cũng là 
những sự tốt trong cái thế giới hoàn hảo này. 

- Vậy ngài không tin ở tự do hay sao? 


- Xin ngài tha lỗi cho tôi; tự do có thể tồn tại với sự 
cần thiết tuyệt đối; chúng ta cần phải được tự do, vì ý 
chí quyết liệt... 

Pangloss chưa dứt câu thì người kia đã hát hàm ra 


hiệu cho tên hầu cận đeo khí giới đang hầu rượu Porto 
hay Oporto cho ông ta. 


Chương VI 
NGƯỜI TA TIẾN HÀNH VỤ THIÊU SỐNG HAY HO 
NHƯ THẾ NÀO ĐỂ NGĂN ĐỘNG ĐẤT, VÀ CHÀNG 
NGÀY THƠ ĐÃ BI ĐÒN ĐÍT RA SAO 


Vụ động đất này đã thiêu rụi ba phần tư thành phố 
Lisbonne. Các nhà hiền triết trong nước nhóm họp, thảo 
luận và đồng ý về một phương tiện để tránh cho thành 
phố này khỏi bị thiên tai tiêu diệt hoàn toàn. Họ quyết 
định theo đề nghị của trường Đại học Coïmbre, là đem 
vài người ra thiêu ở nơi công cộng trong một cuộc cúng 
lễ thần linhl0l. Đó là bí quyết hiệu nghiệm ngăn cản 
động đất. 


Vì thế họ bắt một người ở Biscaye bị cáo là lấy 
người mẹ nuôi mình và hai người Bồ Đào Nha đã ăn 
thịt gà mà bổ mỡl“!Ì, Sau bữa cúng kiến người ta trói 
triết gia Pangloss cùng với đồ đệ của ông ta là chàng 
Ngây Thơ; một người phạm tội đã nói triết lí, còn một 
người đã nghe với về tán thành. Thầy trò bị đưa đến 
hai phòng riêng biệt rất mát mẻ, chưa bao giờ có ánh 
sáng mặt trời chiếu vào. Tám ngày sau, họ bận cho cả 
hai thầy trò một bộ quần áo san-betino ma quái, đội lên 
đầu họ một cái mũ giấy; mũ áo của chàng Ngây Thơ 
được sơn hình ngọn lửa ngược xuống và hình ma quy 
không có đuôi, không có móng vuốt; còn ma quỷ ở mũ 
áo Pangloss thì có đuôi và móng vuốt; những ngọn lửa 
thì bốc lên. Cả hai ăn bận như vậy bị dẫn đi các nơi 
như một đám cộ, có những tiếng hát êm dịu pha tiếng 
nhạc ồn ào. Chàng Ngây Thơ bị đánh đòn vào đít trong 
khi mọi người xem đều ca hát. Còn người tỉnh Biscaye 
cùng hai người ăn thịt gà bị hỏa thiêu. Pangloss bị án 


thắt cổ dù rằng đó không phải là tập quán. Cùng ngày 
hôm ấy lại có động đất xảy ra với những tiếng đổ vỡ 
ghê sợ. 


Chàng Ngây Thơ máu me đầy người, hoảng hốt, 
phập phồng lo sợ, lại bị giam cầm, lòng tự hỏi lòng: 
“Nếu mọi việc đều hoàn thiện hơn như ở đây thì ở 
những nơi khác ra sao? Khi ta gặp những người Bảo 
Gia Lợi, ta đã bị đánh đòn, việc ấy còn có thể bó qua 
được. Còn ngày nay Pangloss tiên sinh, nhà hiền triết 
giỏi nhất thiên hạ mà cũng bị treo cổ trước mắt ta 
không biết và lý do gì? Còn nhà từ thiện Jacques, người 
hoàn hảo nhất trong loài người, tại sao ông lại bị chết 
đuối ở cửa biển? Còn cô Cunégonde nữa, hòn ngọc 
trong giới thiếu nữ, sao cô lại bị người ta mổ bụng?” 


Chàng quay di, đứng không vững, sau khi được 
nghe thuyết giáo, bị đánh đòn, được tha tội và ban 
phước, thì có một bà già đến hỏi chuyện chàng và bảo: 


- Con ơi! Hãy can đảm và đi theo ta. 


ình 


áp d 


z 


bức Câu chuyên Ph 


tùr 


trich 


A 


êu sóng, 


Một vu thi 


của Marsollier, 1759 


Chương VII 
CHÀNG NGÂY THƠ ĐƯỢC BÀ GIÀ CHĂM SÓC VÀ 
GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI CHÀNG YÊU QUÝ 


Chàng Ngây Thơ không thể lấy lại can đảm nhưng 
cũng cứ đi theo bà già đến một túp lều tồi tàn; bà đưa 
cho chàng một hũ thuốc mỡ để thoa vào các vết thương 
và cho chàng ăn uống no bụng. Bà chỉ cho chàng một 
cái giường khá sạch sẽ; gần bên giường mắc một bộ 
quần áo. Bà bảo chàng: “Con hãy ăn uống rồi nghi ngơi. 
Cầu xin Đức mẹ Đồng trinh, thánh Antoine xứ Padoue 
và thánh Jacques xứ Compostelle phù hộ cho con: Ngày 
mai ta sẽ trở lại”, chàng Ngây Thơ hết sức ngạc nhiên 
về mọi việc vừa xảy ra và về những gì chàng đã phải 
chịu đựng, nhất là bà già từ thiện, chàng muốn hôn tay 
bà. Bà bảo “Khỏi cần! Con cứ ăn uống, bôi thuốc rồi 
ngủ kỹ. Ngày mai ta sẽ trở lại đây”. 

Chàng Ngây Thơ dù đau đớn vẫn có thể ăn ngon 
ngủ kỹ. Hôm sau bà già đem bữa điểm tâm cho chàng, 
thăm lại lưng chàng, tự tay bôi cho chàng một thứ 
thuốc khác; kế đến bà còn đem bữỮa ăn trưa và bữa ăn 
tối cho chàng nữa. 


Những hôm sau nữa, bà lại làm đúng như vậy, 
không thiếu thứ gì. Chàng Ngây Thơ hỏi bà: “Bà là ai 
mà có lòng tốt như vậy? Tôi biết trả ơn sao đây?” 
Người phụ nữ tốt bụng không bao giờ trả lời. Một buổi 
tối bà lại đến, nhưng không đem theo bữa ăn mà chỉ 
bảo chàng: “Con hãy đi theo ta và đừng nói nửa lời”. Bà 
diu cánh tay chàng cùng đi với chàng một đoạn đường 
đến một vùng thôn quê lân cận. Cả hai tới một căn nhà 
cô lập, chung quanh là cây cối, vườn hào. Bà gõ cửa, 


tức thì cánh cửa mở ra. Bà dẫn chàng Ngày Thơ lên một 
cái thang tới một căn phòng cẩn vàng, bảo chàng ngồi 
xuống một cái ghế dài lót nhung lụa. Rồi bà đi ra ngoài, 
khép cửa lại. Chàng Ngây Thơ tưởng là giấc chiêm bao; 
trước đây là một giấc mộng hãi hùng, bây giờ là một 
giấc mộng êm ái. 

Lúc sau bà già trở lại: bà khó nhọc nâng đỡ một 
người đàn bà run lập cập, tám vóc oai nghiêm đeo 
những nữ trang bằng ngọc quý, mặt che khăn choàng 
mỏng. Bà bảo chàng Ngây Thơ: “Con hãy kéo khăn 
choàng này xuống!” Chàng lại gần, tay run гау kéo 
chiếc khăn choàng ra. Thì ngạc nhiên thay! Chàng 
tưởng nằm mộng, thấy cô Cunégonde, chàng nhìn rõ thì 
chính là cô ta. Chàng không còn đủ sức đứng vững nữa, 
không còn nói được một lời nào, chỉ quỳ phục xuống. 
Cô Cunégonde ngả mình trên chiếc ghế dài. Bà già đưa 
cho cả hai người hai ly rượu khai vị; họ uống rồi lẫy lại 
được bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Lúc đầu họ chỉ 
thốt ra được những tiếng cắt đoạn không thành câu, rồi 
hỏi han nhau, trả lời nhau, đầm đìa nước mắt. Bà già 
bảo hai người đừng gây tiếng động, rồi bà để cho họ 
nói chuyện tự do. 


Chàng Ngây Thơ hỏi: 


- Sao? Cô chưa chết à? Tôi gặp lại được cô ở Bồ 
Đào Nha sao! Người ta không hiếp dâm cô, không mổ 
bụng cô như lời triết gia Pangloss đã nói với tôi sao? 


- Có chuyện ấy, nhưng người ta không phải bao giờ 
cũng chết do hai tai biến này. 


- Còn thân phụ và thân mẫu cô có bị giết chứ? 


- Việc đó có thật, cô vừa đáp vừa khóc. 


- Còn anh cô![42] thì sao? 
- Anh tôi cũng bị giết chết. 


- Tại sao cô tới được nước Bồ Đào Nha? Sao cô biết 
tôi ở đây mà cho kêu tôi đến căn nhà này? 

- Tôi sẽ nói tất cả cho anh hay, nhưng trước hết anh 
phải cho tôi biết tất cả những gì đã xảy ra cho anh từ 
lúc anh tặng tôi cái hôn vô tội, rồi anh bị đá đít đuổi đi. 

Chàng Ngây Thơ vâng lời và kính cẩn kể chuyện lại 
mọi việc đã xảy ra dù anh còn yếu đuối và đau đớn. Tất 
cả mọi việc đã được kể lại với một giọng ngây thơ. Cô 
Сипёвопӣе nhìn lên trời, nhổ lệ thương tiếc cái chết 
của ông Jacques và ông Pangloss. Sau khi ấy, đến lượt 
cô thuật lại những việc đã xảy ra; chàng Ngây Thơ nghe 
thật kỹ không sót một lời nào, hai mắt mở lớn nhìn 
thẳng vào cô. 


Bà bảo chàng Ngày Tho: 
“Con hãy kéo khăn choàng này xuống!” 


(Minh họa cho Candide của Moreau le Jeune) 


Chương VIII 
CÂU CHUYÊN VỀ CÓ CUNÉGONDE 


Cô Cunégonde thuật lại như sau: 


- Lúc ấy tôi đang ngủ trên giường, một giấc ngủ 
say, khi quân Bảo Gia Lợi kéo đến lâu đài tốt đẹp của 
tôi. Chúng cắt cổ cha tôi và anh tôi, chém mẹ tôi thành 
từng khúc. Một tên Bảo Gia Lợi cao lớn tới sáu bộ thấy 
tôi ngất đi vì cảnh tượng rùng rợn ấy, nó hiếp tôi; ai 
ngờ hành động của nó làm cho tôi tỉnh lại. Tôi kêu la 
âm ї, vùng уду, cào сап nó và muốn móc mắt nó nữa 
mà không biết rằng mọi điều điễn ra trong lâu đài chỉ là 
một việc rất thông thường, giản dị: hắn đâm tôi một 
nhát dao vào cạnh sườn bên trái đến bây giờ còn vết 
SẹO. 


- Ô! Làm sao tôi coi được vết sẹo ấy. Chàng Ngày 
Thơ nói một cách khờ khao. 


- Khoan dã, đừng hấp tấp, rồi anh sẽ được coi; 
nhưng bây giờ để tôi kể tiếp câu chuyện. 

- Thì kể tiếp đi. 

- Một tên đại úy Bảo Gia Lợi bước vào; ông thấy tôi 
máu me đầm đìa, còn tên lính thì chẳng lấy thế làm 
phiền. Viên đại úy nổi giận vì sự thiếu lễ phép của nó, 
nên giết nó ngay trên mình tôi. Kế đến, ông cho lệnh 
băng bó vết thương của tôi và dẫn tôi về bản doanh 
như là một tù binh. Người ta cắt cho tôi làm bếp cho 
viên đại úy, giặt quần áo cho ông, không nhiều тау. 
Ông ta thấy tôi có nhan sắc; phải nhìn nhận điều ấy. 
Tôi cũng thấy ông ta dễ thương và màu da trắng dịu; 


song ông ta không giỏi triết lí và không được thông 
minh cho lắm. Tôi thấy rõ ràng là ông không được giáo 
dục do một thầy giỏi như Pangloss tiên sinh. Sau ba 
tháng ăn xài đã hết tiền và đã chán tôi, ông ta bán tôi 
làm nô lệ cho một người Do Thái tên Issacar, từng buôn 
bán đầu cơ ở Hà Lan và ở Bồ Đào Nha, một người có 
tật yêu thiết tha đàn bà. Anh Do Thái này quán quýt 
bên tôi nhưng anh không thể chinh phục được tôi, và 
tôi kháng cự lại anh ta hơn cả hồi tên lính Bảo Gia Lợi 
hãm hiếp. Một thiếu nữ danh giá như tôi có thể bị hãm 
hiếp một lần nhưng vì thế mà đức hạnh lại càng cao 
hơn. Tên Do Thái muốn chinh phục tôi mới dẫn tôi về 
tòa nhà vùng nông thôn, tức là tòa nhà hiện nay tôi ở. 
Từ trước đến giờ tôi vẫn tưởng lâu đài thân phụ tôi là 
đẹp nhất trần gian, nhưng tôi đã lầm! 

“Một hôm vị quan tôn giáo Pháp đình gặp tôi đi lễ 
nhà thờ, ông cho người đến mời tôi về nhà nói chuyện 
bí mật. Tôi được dẫn về tòa lâu đài của ông. Trong khi 
nói chuyện, tôi cho ông biết tông chỉ của tôi thuộc về 
dòng dõi quyền quý. Ông liền thuyết phục tôi, cho tôi 
hay rằng lấy một anh Do Thái là hạ thấp danh giá của 
tôi biết chừng nào! Ông cho người đi đến gặp Issacar, 
người Do Thái đã mua tôi làm nô lệ, để khuyên anh này 
nhường tôi lại cho ông. Anh Issacar là chủ ngân hàng 
của triều đình, có thế lực, nên không chịu. Ông quan 
bèn dọa sẽ làm tội hỏa thiêu anh ta. Sau chót, anh Do 
Thái bị hăm dọa quá, nên mới chịu thỏa hiệp bằng một 
biện pháp như vầy: tòa nhà này và con người tôi sẽ trở 
thành của chung cả hai người; anh Do Thái được giữ 
những thứ hai, thứ tư và ngày lễ Sabbatll; còn vị 
pháp quan thì được hưởng những ngày còn lại trong 
tuần. Cuộc thỏa đồng này kéo dài sáu tháng. Nhưng 
không phải được trơn tru êm ат. Cũng có những 


chuyện xung đột xảy ra vì một chi tiết đã không được 
dự trù trước; bởi vì không biết được là đêm thứ Вау 
đến ngày Chủ nhật thuộc về luật cũ hay luật mới nên 
cũng chẳng biết nó thuộc về của ail“l. Về phần tôi, tôi 
kháng cự cả hai người cho đến bây giờ và có lẽ vì thế 
mà tôi được cả hai người yêu tôi tha thiết. 

“Sau chót, để dứt tai họa động đất và cũng là để 
hăm dọa anh Do Thái, vị pháp quan tổ chức vụ hỏa 
thiêu. Tôi hân hạnh được ông ta mời đến đó. Tôi được 
xếp cho ngồi một chỗ tốt. Sau lễ nhà thờ, trước khi 
hành hình tội phạm, người ta mời các bà các cô ăn 
uống thỏa thê. Thật ra tôi rùng rợn khi thấy những 
người bị thiêu trước: hai người Do Thái, một người 
tỉnh Biscaye, một con người lương thiện. Nhưng tôi 
bỗng ngạc nhiên, bối rối, kinh hãi biết bao khi thấy một 
người giống như Pangloss tiên sinh, mặt bị che lấp bởi 
cái mũ ma quỷ. Tôi dui mắt nhìn kỹ thì thấy người ấy 
bị thắt cổ; tôi rùng rợn té xiu; khi tỉnh lại, thì tôi lại 
thấy anh bị lột trần, thật vô cùng kinh khủng, hãi hùng, 
đau đớn, tuyệt vọng. Nói thật với anh, da anh còn trắng 
ітёо hơn, hồng hào hơn cả da anh chàng đại úy Bảo Gia 
Lợi của tôi. Thấy vậy, sự căm phẫn của tôi càng tăng 
lên gấp bội. Tôi muốn thét lên: “Tụi đã man, bay hãy 
ngừng tay”. Tôi không còn sức mà la thét nữa, mà nếu 
có thì cũng vô ích. Tôi tự hỏi: “Tại sao chàng Ngây Thơ 
yêu dấu và tiên sinh Pangloss lại bị lưu đày đến 
Lisbonne để mà ngày nay chịu thảm họa như thế này, 
người thì bị đánh trăm roi, người thì bị treo cổ theo 
lệnh ngài pháp quan, là người yêu quý mình? Hay là 
Pangloss tiên sinh đã lừa tôi một cách tàn ác, khi ông 
bảo tôi rằng: “Cứ yên tâm, mọi việc rồi sẽ tốt hơn.” 


“Tâm thần dao động, không còn làm chủ được thần 


kinh, tôi tưởng phải chết vì xúc động. Đầu óc tôi thấy 
lại bao thảm cảnh cũ: thân phụ tôi, thân mẫu tôi, anh 
trai tôi bị tàn sát; thái độ láo xược của tên lính vô lại 
Bảo Gia Lợi; nhát dao mà gã đâm tôi; rồi đến thời kỳ tôi 
làm nô lệ, hầu hạ viên đại úy Bảo Gia Lợi; kế lại qua 
tay tên Do Thái Issacar, lão pháp quan. Tôi xúc động 
nhất là lúc thầy Pangloss bị hình tội và anh thì bị xử 
đánh. Tôi mơ tưởng lại cái hôn anh đã tặng tôi lần đầu, 
sau bức bình phong, trong cái ngày gặp anh lần chót. 
Tôi tạ ơn chúa đã xui khiến sao anh lại tới được đây. 
Tôi gửi gắm bà già chăm sóc cho anh và khi nào thuận 
tiện thì dẫn anh đến với tôi. Bà làm đúng lời tôi nhờ bà. 
Bây giờ tôi có thể sung sướng gặp lại anh, tâm sự với 
anh và nghe anh tâm sự. Nhưng bây giờ chắc anh đói 
lắm rồi, tôi cũng đang rất đói. Chúng ta hãy bắt đầu ăn 
uống đã”. 

Thế là hai người ngồi vào bàn ăn. Sau bữa ăn, họ 
lại ra ghế trường kỷ ngồi nói chuyện. Đang nói chuyện 
thì họ thấy người Do Thái Issacar, một trong hai vị chủ 
nhà, bước vào. Hôm nay là ngày lễ Sabbat; anh ta tới để 
hưởng quyền lợi của mình và tỏ nỗi lòng si mê đối với 
Cunégonde. 


Minh họa trong Voltaire, 
Тіёа thuyết од truyện, Bouillau, 1778 


Chương IX 
CHÀNG NGÂY THƠ GIẾT MỘT LÚC HAI MẠNG 
NGƯỜI 


Tên Issacar này là một tên nóng tính nhất trong 
những người Do Thái mà ta từng thấy ở Israël kể từ khi 
người Do Thái bị cầm tù ở Babylonel“5l đến nay. Y la 
lớn: “Đồ chó cái Galiléel6Ì, mi đã chia sẻ mối tình với 
tên quan tòa của tôn giáo Pháp đình còn chưa đủ sao? 
Mà lại còn thêm thằng khốn nạn này nữa?” Nói rồi, y 
rút một lưỡi dao nhọn mà luôn luôn y đem theo để 
phòng thân; nhưng y có dè đâu đối thủ của y cũng có 
vũ khí, đó là một đoản kiếm mà bà già đã nhét vào bộ y 
phục khi giao cho chàng Ngây Thơ. Chàng liền rút 
kiếm, dầu tính tình chàng hiền lành bấy lâu nay; chàng 
đâm tên Do Thái chết nằm sóng sượt trên sàn nhà, dưới 
chân cô Cunégonde. Cô la lên: “Đức Mẹ ơi! Chúng ta sẽ 
ra sao đây? Một người bị giết tại nhà tôi! Nếu công lý 
can thiệp thì chúng ta nguy mất!” 


Chàng Ngây Thơ đáp: 


- Nếu triết gia Pangloss không bị treo cổ thì ông đã 
giúp cho chúng ta một lời chỉ bảo trong trường hợp cực 
đoan này, vì ông là một nhà đại hiền triết. Nay không 
có ông, chúng ta hãy thỉnh ý bà già. 

Bà già là một người rất khôn ngoan. Bà vừa bắt đầu 
cho ý kiến thì cánh cửa nhỏ bên hông mở ra. Lúc ấy là 
một giờ đêm, kể như bắt đầu ngày chủ nhật, là ngày 
của ngài pháp quan. Ngài bước vào trong phòng; trông 
thấy chàng Ngây Thơ tay cầm đoản kiếm; dưới đất một 
tử thi nằm dài; cô Cunégonde sợ hãi, còn bà già thì 


đang lý luận, cho ý kiến. 


Lúc này chàng Ngây Thơ suy luận: “Nếu ông lớn 
này mà kêu lên thì chắc chắn ông ta có thể làm cho ta 
bị xử hỏa thiêu; cô Cunégonde cũng sẽ có thể chịu 
chung số phận như ta. Ông ta đã từng cho đánh ta tàn 
nhẫn. Ta lại là Кё tình địch của ông, không cần do dự рі 
nữa.” Suy luận vắn tắt và mau lẹ, chàng không để cho 
ông quan tòa qua khỏi cơn ngạc nhiên; chàng đâm cho 
ông một nhát kiếm từ bên này qua bên kia bụng, và đẩy 
tử thi nằm bên cạnh tên Do Thái. Cunégonde liền nói: 
“Lại thêm một cái chết nữa. Chúng ta phải đi xa nơi 
này; giờ chót của chúng ta đã tới. Em không hiểu tại 
sao anh bẩm sinh là người nhu mì mà nay lại có thể 
trong hai phút giết một người Do Thái và một ông tòa?” 


Chàng Ngây Thơ trả lời: “Khi người ta si tình và 
ghen tuông, sau khi bị pháp luật đánh đòn đau đớn, thì 
người ta không còn biết gì nữa!” 

Bà già cất tiếng bảo cả hai người: “Hiện nay có ba 
con ngựa giống tốt trong chuồng ngựa, sẵn sàng yên 
cương. Chàng Ngây Thơ hãy chuẩn bị ngựa ngay lập 
tức; còn cô có sẵn kim cương, ngọc vàng, châu báu. 
Chúng ta hãy mau lên ngựa, trốn đến thành Cadix!47]; 
trời đang yên bể đang lặng, thật là một cuộc hành trình 
tươi đẹp, trong đêm trăng sáng. Tuy mông ấít tôi chỉ 
còn một bên, song tôi cũng có thể ngồi ngựa được”. 


Chàng Ngây Thơ đưa ba con ngựa ra; chàng cùng bà 
già và cô Cunégonde cưỡi ngựa đi một mạch ba mươi 
dặm. Trong khi họ đang cao chạy xa bay thì hội thánh 
Sainte-Hermandadl8l đến ngôi nhà, người ta mai táng 
đức ngài trong một nhà thờ đẹp, còn thì người ta ném 
tên Issacar ra bãi rác. Cả ba người đã tới tỉnh nhỏ 


Avacénal9l, ở giữa vùng núi Sierra Morena và vào cư 
ngụ ở một quán trọ. 


Chương X 
CHÀNG NGÂY THƠ, CUNÉGONDE VÀ BÀ GIÀ CỰC 
KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHI TỚI CADIX. BA NGƯỜI 
XUỐNG TÀU VƯỢT BIỂN 


Tại quán trọ, cô Cunégonde vừa nói vừa khóc: 


- Ai đã ăn cắp ngọc vàng và kim cương của tôi nè? 
Chúng ta sẽ sống ra sao đây và làm gì để sống? Đâu còn 
kiếm ra được người giàu có như anh Do Thái và ông 
quan tòa ấy, để tặng lại cho tôi những bảo vật khác 
nữa? 


- Than ôi! Bà già nói, tôi rất nghi ngờ ông linh mục 
dòng Francois, đêm qua cùng ngủ trọ với chúng ta trong 
cùng một quán ở Badajozl°0l, Tôi không dám ức đoán 
một cách táo bạo, nhưng tôi thấy ông ta vào phòng 
chúng ta hai lần và ông ta rời quán trọ trước chúng ta 
khá lâu. 


- Tôi còn nhớ, chàng Ngây Thơ nói, triết gia 
Pangloss thường chứng minh rằng tất cả của cải trên 
cõi đời đều là của chung cho mọi người, ai cũng có 
quyền hưởng ngang nhau. Theo nguyên tắc ấy, thì ông 
linh mục phải để lại cho chúng ta một phần của cải, để 
chúng ta hoàn tất cuộc hành trình của chúng ta. Nhưng 
nay chẳng còn gi hết cả, phải chăng cô Cunégonde xinh 
đẹp của tôi? 


- Không còn một xu nhỏ. Cô đáp. 
- Vậy thì phải làm sao đây? chàng hỏi. 


- Chúng ta hãy bán một trong ba con ngựa của 


chúng ta, bà già bàn vậy. Tôi sẽ ngồi trên con ngựa của 
cô nương, sau lưng cô và chúng ta sẽ tới Cadix. 


Đức Mẹ ơi!... Một người bị giết tại nhà tôi 


(Minh họa cho Candide của Moreau le Jeune) 

Tại quán trọ, lúc ấy có một tu viện trưởng dòng 
Thánh Benoit nhận mua con ngựa với giá rẻ. Nhờ vậy 
mà chàng Ngây Thơ, Cunégonde và bà già di qua 
Lucena, Chillas, Lebrixa, và cuối cùng đến Cadix. Tại 


đây người ta đang trang bị cho một đoàn tàu và tập 
trung quân lính để đàn áp những linh mục dòng Tên mà 
người ta tố cáo là xách động dân chúng xứ Paraguay 
chống lại vua Y Pha Nhol5!l và vua Bồ Đào Nha ở gần 
thành phố Thánh Thể[52l, chàng Ngây Thơ vì đã phục 
vụ trong quân đội Bảo Gia Lợi nên được thâu dụng; 
trước mặt vị tướng chỉ huy nhóm quân sĩ bé nhỏ, chàng 
biểu diễn tài nghệ một cách khôn khéo, lanh lẹ, uy 
nghỉ, đến nỗi chàng được chỉ huy một liên đội bộ binh. 
Thế là chàng được chức đại úy. Chàng xuống tàu với cô 
Сипёвопӣе, bà già, cùng hai người hầu cận và hai con 
ngựa giống tốt mà chàng đã lẫy của ngài pháp quan Bồ 
Đào Nha. 


Trong khi vượt biển, ba người bàn luận về triết lý 
của Pangloss. Chàng Ngây Thơ nói: 


- Chúng ta sắp đến một thế giới khác; có lẽ tại đó 
tất cả mọi việc đều hoàn hảo. Vì chúng ta phải nhận 
rằng trong thế giới của chúng ta, người ta phải than 
phiền một chút về phương diện vật chất và tỉnh thần. 

Cô Cunégonde nói: 

- Em yêu anh hết lòng, nhưng em còn vương vấn 
trong lòng về những việc đã trông thấy, đã bị thử 
thách. 

- Mọi việc sẽ tốt hơn, chàng Ngây Thơ cãi lại. Biển 
cả của thế giới mới đã thấy tốt hơn những biển cả của 
Au châu chúng ta; nó yên lặng, và ít gió lớnl53l. Chắc 
chắn Tân Thế giới sẽ là thế giới hoàn hảo hơn tất cả 
các thế giới khác. 

Cô Cunégonde nói: 


- Cầu Chúa cho được như vậy, nhưng em đã quá 


khổ sở nên lòng em đóng kín, không còn để cho hy vọng 
nào lọt vào. 


Bà già xen vào nói: 
- Сб nương than phiền số phận nhưng cô nương đã 
không gặp những đau khổ bằng tôi. 


Cunégonde muốn bật cười vì thấy bà già nói chơi; 
sao bà lại dám quả quyết là khổ hơn cô, nên cô nói lại 
với bà: 

- Bà ơi! Tôi chỉ thấy bà khổ hơn tôi nếu bà đã bị hai 
tên Bảo Gia Lợi hãm hiếp, nếu bà bị đâm hai nhát dao 
vào bụng, nếu người ta phá tiêu hai tòa lâu đài của bà, 
nếu người ta giết trước mắt bà hai người mẹ và hai 
người cha, và nếu bà đã nhìn thấy hai người yêu của bà 
bị đánh trong một cuộc lễ hòa thiêu. Cần phải thêm 
rằng tôi sinh ra dòng dõi nam tước với 72 đời quý tộc, 
mà sau phải đi làm chị bếp. 

- Thưa cô nương, bà già đáp, cô nương không biết 
dòng dõi của tôi; nếu tôi nói rõ ra thì chắc là cô nương 
phải ngưng hết lời phán đoán của cô nương. 

Lời của bà già gây một sự tò mò cực điểm trong 
đầu óc của cô Cunégonde và chàng Ngây Thơ. 


Chương XI 


CÂU CHUYỆM CỦA BÀ GIÀ 

Bà già thuật lại cuộc đời của bà: 

“Hồi trước mắt tôi đâu có toét nhoèn và viền đỏ 
như ngày nay, mũi tôi đâu có sa xuống tới gần cằm, và 
tôi đâu có phải là tôi đòi. Tôi là con gái của Đức Giáo 
hoàng Urbain thứ Mười và công chúa xứ Palestrinel54l, 
Tôi được nuôi dưỡng cho tới mười bốn tuổi trong một 
cung điện mà nếu so sánh thì các lâu đài của hàng nam 
tước nước Đức của các ông chỉ đáng là chuồng ngựa. 
Một cái áo dài của tôi trị giá hơn tất cả những bảo vật 
lộng lẫy của tỉnh Westphalie. Lớn lên, tôi càng đẹp, 
càng duyên dáng, càng tài ba; ở giữa những cuộc vui 
chơi, tôi được hưởng những sự tôn kính và có tương lai 
sán lạn. Hẳn là tôi gợi tình, ngực tôi đầy đặn; mà ngực 
thế mới là ngực chứ! Trắng trẻo, săn chắc, có dáng như 
ngực của Vệ nữ Médicis; và cặp mắt mới đẹp làm sao, 
mí mắt mới đẹp làm sao! Lông mày mới đen làm sao! 
Ánh long lanh loé lên trong mắt tôi át hẳn tia sáng long 
lanh của các vì sao, như những thi sĩ chỗ tôi từng ca 
ngợi. Những thị tì thay quần áo cho tôi đều phải ngây 
ngất khi nhìn phía trước hoặc phía sau của tôi. Tất cả 
những người đàn ông có lẽ đều muốn biến thành những 
thị tì ấy. 

“Về sau, tôi đính hôn với một ông hoàng tối cao xứ 
Massa-Carraral°°l cũng đẹp như tôi, tính tình dịu hiền 
và khả ái, thông minh lại diễm tình. Tôi yêu chàng như 
là mọi người yêu đương lần đầu tiên, với lòng nồng 
nhiệt. Hôn lễ được chuẩn bị, thật là huy hoàng, chưa 
bao giờ thấy: Những cuộc vui được mở ra, nào hội hè, 


nào đua ngựa, những cuộc hát triền miên. Trong toàn 
quốc Y Đại Lợi các thi sĩ tặng tôi những bài sonnetl56 
mà không bài nào là tầm thường. Đang khi tôi lên đến 
đỉnh điểm của hạnh phúc thì một bà hầu tước già, 
trước kia là tình nhân của ông hoàng ấy, mời ông đến 
nhà dùng sôcôlal57l. Ông hoàng lăn ra chết sau chưa 
đầy hai giờ quán quại đau đớn. Song việc này chỉ là 
việc nhỏ. Thân mẫu của tôi thất vọng và dầu không đau 
khổ bằng tôi, bà cũng muốn đi xa ít lâu để tránh nơi 
buồn Һат. Bà có một thửa đất rất đẹp ở gần tỉnh 
Gaètesl°8Ì; mẹ con tôi dùng một chiến thuyền ra đi, một 
chiến thuyền mạ vàng như bàn thờ thánh Pierre ở La 
Mã. Bóng nhiên một tàu cướp biển ở Salél59l xông tới 
và tràn ngập chiến thuyền của chúng tôi. Quân lính của 
chúng tôi chống trả như lính của giáo hoàng, nghĩa là 
bọn chúng đều quỳ gối, bỏ vũ khí, đầu hàng, xin tha 
chết. 


“Bọn giặc biển liền bóc lột chúng tôi, khiến chúng 
tôi mình trần như nhộng. Thân mẫu của tôi, những thị 
tì và cho đến cả tôi cũng bị nữa. Bọn cướp biển lột 
quần áo chúng tôi mau lẹ khác thường. Có điều làm cho 
chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là chúng thọc tay vào chỗ 
kín của chúng tôi, nơi mà phụ nữ chỉ thường thọc “mó 
vịt”. Hành động ấy rất kỳ lạ đối với tôi. Sau đó tôi mới 
hiếu rằng chúng muốn tìm xem chúng tôi có giấu hột 
xoàn không: đó là một tục lệ đã được đặt ra từ thời sơ 
cổ trong những nước bán khai mà dân chúng phiêu lưu 
ngoài biển|601, Tôi cũng được biết rằng những hiệp sĩ 
tu hành ở đảo Maltel®!l không bao giờ bỏ qua tục lệ ấy 
khi họ bắt được người Thổ Nhĩ Kỳ dù là trai hay gái. Đó 
là một quy định trong quyền con người mà người ta 
không bao giờ vi phạm. 


“Tôi khỏi phải nói, các bạn cũng thừa hiểu một 
thiếu nữ cùng mẫu thân bị bắt làm nô lệ, đưa đến 
Maroc, thì cực khổ biết bao: Các bạn cũng ý niệm được 
chúng tôi đau đớn thế nào trong chiếc tàu của bọn giặc 
biển. Thân mẫu của tôi hồi ấy còn rất đẹp; những thị tì 
của chúng tôi, những phụ nữ hầu hạ công việc trong 
phòng, có nhan sắc mà người ta không bao giờ có thể 
thấy được trong toàn cõi Phi châu. Riêng tôi, thì tôi có 
sắc đẹp mê hồn, duyên dáng đặc biệt và hãy còn trinh 
trắng. Nhưng tôi không thể giữ được bao lâu: Bông hoa 
tươi thắm để dành cho ông hoàng xứ Massa-Carrara, 
nay bị tên tướng cướp biển chiếm đoạt. Tên này là một 
thằng mọi da đen ghê tởm; thế mà nó còn tưởng là hân 
hạnh cho tôi lắm đó. Tất nhiên thân mẫu tôi và tôi phải 
khỏe mạnh lắm mới có thể chịu đựng được những cuộc 
thử thách cho đến khi tới Maroc. Chúng ta hãy bỏ qua 
những việc không đáng nhắc lại ấy. 


“Khi chúng tôi tới nơi thì Maroc đang chìm đắm 
trong máu lửa: năm mươi người con trai của hoàng đế 
Muley Ismaẽll52l có mỗi người một phe đảng, khiến 
cho trong nước хау га năm mươi cuộc nội chiến, giữa 
những người da đen, giữa những người da xạm và giữa 
những người lai hai giống. Thật là một cuộc tàn sát liên 
tục trong toàn cõi đế quốc. 


“Chúng tôi vừa lên bờ thì những tên da đen của một 
phái thù địch với phe hải khấu của tàu tôi, chạy đến 
cướp chiến phẩm. Chúng cướp kim cương, vàng bạc, 
rồi sau đến con người chúng tôi, mà chúng coi cũng là 
quý vật đáng giá. Tôi được chứng kiến cuộc chiến đấu 
dữ dội chưa bao giờ có thể thấy dưới trời Âu của các 
bạn. Người phương Bắc không có máu hung hăng. Họ 
không phát rồ phát dại vì phụ nữ trong khi sự rồ dại ấy 


là phổ biến ở châu Phi. Nếu trong huyết quản của 
người Âu châu có sữa thì huyết quản của dân miên núi 
Atlasl93l và các xứ lân cận lại có lửa. Họ đánh nhau 
cuồng nhiệt như những con sư tử, những con cop, 
những con rắn địa phương; kẻ nào thắng thì được 
chiếm đoạt chúng tôi. Một thổ dân nắm cánh tay mặt 
của mẫu thân tôi, trong khi viên phó thuyền trưởng của 
chiếc tàu chở tôi, giữ cánh tay trái; một binh sĩ địa 
phương giằng lấy một chân của bà, trong khi một tên 
giặc nắm lấy chân còn lại. Những thị tì của chúng tôi 
hầu hết cũng bị tranh giành, xâu xé giữa bốn tên lính 
như thế. Viên thuyền trưởng của tôi giấu tôi đằng sau 
lưng; y cầm một thanh mã tấu chém tất cả mọi người 
xông đến. Sau chót tôi trông thấy tất cả những thị tì và 
cả thân mẫu tôi nữa bị xâu xé, chặt ra từng khúc, bởi 
những con vật hung ác đã tranh giành nhau. Tất cả mọi 
người trong chiến thuyền của tôi đều chết hết cho đến 
cả viên thuyền trưởng. Còn tôi hấp hối trên đống tử thi. 
Những cảnh tượng rùng rợn như vậy cũng xảy ra trong 
suốt ba trăm dặm; vậy mà người ta không quên năm 
buổi lẽ cầu nguyện mỗi ngày, mà đức giáo chủ 
Mohamet đã truyền cho dân Hồi phải tuân theo. 


“Tôi khó nhọc lắm mới ra khỏi đống tử thi, lết đến 
một gốc cây cam lớn trên bờ suối; tôi té khụy ở đó vì 
kinh hãi, mệt nhọc, thất vọng và đói. Liền đó tôi ngất đi 
trong một giấc ngủ dài giữa cái sống và cái chết. Bỗng 
nhiên tôi thấy như có bàn tay tì trên da tôi. Mở mắt thì 
thấy một người da trắng, vẻ mặt nồng hậu, thở dài và 
läm bẩm câu tiếng Y: Мб trước mặt mèo mà chả làm gì 
đượcL64]1 


Viên thuyền trưởng của tôi giấu tôi đằng sau lưng, 
y cầm một thanh mã tấu chém tất cả mọi người xông đến 


(Minh hoa cho Candide của Moreau le Jeune) 


Chương XI 
CÂU CHUYỆN TIẾP VỀ NHỮNG ĐAU KHỔ CỦA BÀ 
GIÀ 


“Tôi ngạc nhiên và sung sướng được nghe nói tiếng 
Ý, tiếng mẹ để của tôi, và tôi cũng không kém ngạc 
nhiên về những lời thốt ra ở miệng người ấy; tôi đáp 
lại ông ta rằng còn có nhiều nỗi bất hạnh còn lớn hơn 
nhiều so với nỗi bất hạnh mà ông vừa than phiền. Tôi 
nói vắn tắt ông nghe những sự khủng khiếp mà tôi vừa 
trải qua, rồi tôi té xuống vì kiệt lực. Ông đưa tôi vào 
một nhà kế cận, cho tôi ăn uống, an Ủi tôi, ca tụng tôi 
rằng ông chưa bao giờ thấy người đẹp bằng tôi. Ông 
cũng cho hay là không bao giờ ông hối tiếc về việc làm 
ơn cho người ta mà không được đền đáp. Ông nói: 

- Tôi sinh tại thành phố Naples[65]. Tại đây mỗi 
năm có hai, ba ngàn trẻ trai bị hoạn; có đứa chết yểu, 
có đứa sống, còn có những đứa có giọng trong trẻo như 
phụ nữ, lại còn có đứa lớn lên cai trị đất nuóc[661. Tôi 
nhờ một cuộc giải phẫu có kết quả tốt mà có được một 
giọng thanh tao; tôi trở thành nhạc sĩ trong tiểu giáo 
đường của bà công chúa xứ Palestrine... 


Tôi la lên: 
- Té ra là tiểu giáo đường của thân mẫu tôi! 


- Của thân mẫu cô sao? Ông vừa hỏi vừa сһау nước 
mắt. Vậy ra cô là cô bé mà tôi chăm sóc, dạy dỗ cho 
đến năm sáu tuổi? Lúc ấy cô đã bắt đầu có nhan sắc 
như bây giờ. 


- Chính tôi đây! Còn thân mẫu tôi bị chém từng 


khúc, nằm trong đống tử thi cách đây chừng bốn trăm 
thước. 

Bà già kể tiếp: 

“Tôi thuật cho ông ta nghe mọi việc đã xảy đến cho 
tôi. Và ông cũng kể cho tôi nghe tại sao ông có mặt ở 
Maroc. Nguyên là ông được một cường quốc Cơ đốc 
giáo phái đi thương thuyết với vua Maroc một hiệp ước 
theo đó cường quốc ấy sẽ cung cấp cho nhà vua thuốc 
súng và đại bác cùng chiến thuyền để giúp vua diệt trừ 
cuộc buôn bán của những người Cơ đốc khác. Ông kết 
luận: 


- Sứ mạng của tôi đã hoàn tất. Tôi sẽ xuống tàu ở 
Ceutal67] để về nước. Tôi sẽ đưa cô đi theo về Y Đại 
Lợi. Khổ thân tôi, mỡ trước mặt mèo mà chả làm gì được! 


“Tôi cảm ơn ông mà nước mắt đầm đìa. Nhưng 
thay vì đưa tôi về Ý, ông ta lại đưa tôi đến tỉnh Alger, 
bán tôi cho viên thủ trẫn tỉnh này. Tôi vừa bị bán xong 
thì bệnh dịch hạch lan tràn từ Á châu, sang Âu châu, 
Phi châu, và gây tai hại dữ dội cho tỉnh Alger. Thưa cô 
nương, cô đã thấy động đất nhưng đã bao giờ cô thấy 
bệnh dịch hạch chưa?” 


Cunégonde đáp: 
- Chưa bao giờ hết! 


- Nếu cô đã biết bệnh dịch hạch, cô sẽ thấy nó còn 
ghê gớm hơn động đất nhiều. Nó rất thường xảy ra © 
Phi châu. Tôi đã mắc phải bệnh ấy. Cô hãy tưởng tượng 
tình cảnh của tôi: con gái một vị Giáo hoàng mà trong 
thời gian có ba tháng phải chịu nghèo khó, nô lệ, bị 
hãm hiếp gần như thường nhật, và phải thấy thân mẫu 
bị chặt ra bốn khúc, rồi đói khổ, chứng kiến cảnh chiến 


tranh, suýt chết vì bị bệnh dịch hạch ở Alger. Vậy mà 
tôi không chết, còn vị thủ trấn và tất cả cung tần của 
ông lại chết hết. 


“Khi bệnh dịch hạch chấm dứt, người ta đem bán 
những nô lệ của vị thủ trấn. Một anh lái buôn mua tôi, 
đưa tôi đi Tunisl98l, Y bán lại tôi cho một lái buôn 
khác; tên này lại bán tôi cho một người ở Tripolil69l, 
TừTripoli tôi lại bị đưa đi Alexandriel”0Ì, từ Alexandrie 
tôi lại bị bán đi Smyrne và từ Ѕтугпе!7!! người ta bán 
tôi đến Constantinople. Sau chót tôi vào tay một vị chỉ 
huy quân đội bảo vệ vịnh Azofl72] chống lại quân Nga 
đang vây hãm. 


“Viên chỉ huy này là một người hào hoa phong nhã. 
Ông đem theo mình tất cả nữ tì và tôi. Ông cho chúng 
tôi ở trong một pháo đài nhỏ có hai hoạn quan và hai 
chục lính canh gác. Người ta giết người Nga rất dữ dội 
và cũng bị lính Nga trả thù giết không kể trai gái, già 
trẻ. Quân Nga vây hãm vịnh Azof, quyết bắt quân sĩ phe 
chúng tôi đầu hàng vì hết lương thực. Song bên phe 
chúng tôi đã thề không hàng. Binh sĩ bị bao vây đói quá 
phải thịt hai hoạn quan để ăn vì không ăn thì sẽ không 
giữ được lời thề. Sau họ tính ăn thịt đến các phụ nữ. 

“Trong nhóm tôi có một vị giám mục Hồi giáo. Ông 
giảng thuyết cho binh sĩ và khuyên họ đừng ăn thịt 
chúng tôi hoàn toàn. Ông nói với họ: “Các bạn chỉ cắt 
một bên mông của mỗi bà này mà ăn. Ăn như thế ngon 
phải biết. Nếu cần nữa thì vài ngày sau lại có thịt 
11011731. Trời sẽ chứng giám cho hành động từ thiện 
của các bạn, vì các bạn không giết người. Các bạn sẽ 
được Trời cứu”. 


“Vi giám mục ấy có tài hùng biện, thuyết phục 


được đám lính. Chúng tôi phải chịu cắt mông, đau 
tưởng như muốn chết được. Vị giám mục dịt thuốc cho 
chúng tôi như người ta vẫn làm cho trẻ vừa cắt bao quy 
đầu. 

“Bọn lính vừa ăn bữa thịt người mà chúng tôi cung 
cấp cho họ, thì các tàu Nga đã chở quân đổ bộ. Bên 
chúng tôi, không một tên lính nào thoát chết. Song 
nhóm đàn bà chúng tôi không được họ để ý. Ở đâu 
cũng thường thấy có những y sĩ giải phẫu người Pháp: 
một trong số họ, rất giỏi, chăm sóc chúng tôi. Ông ta 
chữa khỏi cho chúng tôi, và suốt đời tôi vẫn nhớ rằng, 
khi vết thương của tôi lành hẳn, ông ta gạ gẫm tôi. Hơn 
nữa, ông ta còn nói tất cả chúng tôi hãy khuây khỏa đi 
thôi; ông cho biết thường khi có cuộc vây hãm vẫn хау 
ra những việc ăn thịt người như vậy, đó là quy luật của 
chiến tranh. 


“Khi chị em bạn gái chúng tôi đi đứng được, người 
ta gửi chúng tôi đến Мас Tư Khoal““l. Tôi bị “chia 
phần” cho một nhà quý tộc; ông này cho tôi làm vườn 
và thường đánh tôi mỗi ngày hai chục roi. Nhưng chỉ 
hai tháng sau ông cùng ba chục lãnh chúa khác bị xử tử 
vì những chuyện lôi thôi trong triều đình. Lợi dụng tình 
thế ấy, tôi bó trốn. Tôi đi khắp nước Nga, làm hầu gái 
cho quán rượu ở Riga rồi ở Rostock, ở Vismar, © 
Leipsick, ở Cassel, ở Utrecht, ở Leyde, ở La Haye, © 
Rotterdaml75l. Tôi già nua vì đau khổ và lúc nào cũng 
nhớ mình từng là con gái một giáo hoàng. Tôi muốn tự 
tử cả trăm lần song tôi lại vẫn còn yêu đời. Có lẽ sự 
nhu nhược buồn cười ấy là một ý tưởng tai hại nhất 
của con người: còn gì ngu xuẩn bằng mình có một gánh 
nặng trên vai muốn trút bó xuống đất mà sao lại cứ vác 
nó mãi mãi. Và còn gì ngu xuẩn bằng đã ghê tóm bản 


thân mình mà lại cứ khư khư giữ lấy nó; tay vẫn cứ 
vuốt ve con rắn độc xâu xé mình cho đến lúc nó ăn đến 
trái tim mình? 


“Tại các xứ mà số phận đã bắt tôi đi qua, trong các 
tửu quán mà tôi làm Кё hầu hạ, tôi từng thấy vô số kë 
chán đời cay đắng, vậy mà chỉ có được 12 người dám 
kết liễu đau khổ của họ: ba người mọi da đen, bốn 
người Anh, bốn người Genève, và một giáo sư Đức tên 
là RobeckÍ”6Ì. Tôi kết thúc cuộc gian lao bằng sự đi làm 
tôi tớ cho người Do Thái Issacar; ông ta phái tôi săn sóc 
bên cô nương và từ đó tôi quan tâm đến những hoạn 
nạn của cô hơn là của tôi. Đáng lẽ ra tôi không bao giờ 
thuật lại cho cô nghe chuyện tôi. Song cô đã gửi lại ký 
ức của tôi và có thông lệ trong khi con tàu đi xa là hành 
khách thường kể cho nhau nghe những câu chuyện của 
mình, cho đỡ buồn. Tôi là người đã từng trải việc đời, 
tôi hiểu thế thái nhân tình. Bây giờ tôi muốn yêu cầu cô 
nương thử bày ra một trò chơi; cô hãy mời mỗi hành 
khách ở tàu này kể chuyện về cuộc đời họ cho chúng ta 
cùng nghe. Nếu có ai chán ngán cuộc đời, cho mình là 
khổ sở nhất trần gian, khổ sở hơn cả tôi, thì tôi xin chịu 
cho cô dộng đầu tôi xuống biển”. 


Chương XIII 
CHÀNG NGÂY THƠ BUỘC LÒNG РНАІ CÁCH BIỆT 
CUNÉGONDE VÀ BÀ GIÀ 


Cô Cunégonde nghe xong câu chuyện của bà già, 
bèn thi lễ với bà đúng theo nghỉ thức đối với cấp bậc 
quý tộc của bà và giá trị của bà. Cô cũng chấp nhận đề 
nghị của bà: cô yêu cầu hành khách lần lượt thuật lại 
cuộc đời của mình cho tất cả mọi người cùng nghe. 
Chàng Ngây Thơ và cô phải chịu là bà già có lý. Chàng 
nói thêm: “Tiếc rằng triết gia Pangloss đã bị xử giảo. 
Nếu có ông ở đây thì chắc là ông sẽ phát biểu lắm cao 
kiến như đau khổ vật chất và sự đau khổ tinh thần lan 
tràn trên đất liền và biển cả. Tôi sẽ cảm thấy đủ sức 
khỏe để lễ phép đưa ra vài điều bác luận đối với ý kiến 
của ông”. 

Trong khi mỗi hành khách luân phiên nhau kể lại 
các biến cố của mình, con tàu lặng lẽ đi trên biển tới 
hải cảng Виєпоѕ-Аугеѕ 771. 


Tàu cập bến. Cô Cunégonde, đại uy Ngày Thơ và bà 
già đến viếng thăm Tổng trấn Don Fernando d'Ibaraa y 
Figueora y Mascarenes у Lampourdos у Souzal78l, Vi 
lãnh chúa này có một thái độ kiêu hãnh, cho xứng đáng 
với cái tên dài thòng của ông. Ông nghếch mũi lên, 
thẳng đầu, uy nghi nhìn trời, giọng nói đanh thép khi 
tiếp khách; ai đến chào ông thấy thái độ hiên ngang ấy 
cũng muốn đánh cho bõ ghét. Ông có tính ham thích 
đàn bà đến cuồng nhiệt. Bởi vậy cô Cunégonde đối với 
ông là người đẹp nhất đời, ông nói chưa bao giờ thấy 
người đẹp đến thế. Điều ông hỏi cô trước hết là cô có 
phải là vợ đại uý Ngây Thơ không? Thái độ của ông khi 


đưa ra câu hỏi ấy làm cho chàng Ngây Thơ sửng sốt. 
Chàng không dám nói cô là vợ chàng và sự thật cô chưa 
phải là vợ. Chàng cũng không dám nói cô là em và điều 
này cũng không đúng nữa; lối nói dối như vậy rất hợp 
thời với người xural79] và cũng còn có ích cho người 
đời nay nữa; song chàng Ngây Thơ có một tâm hồn 
trong trắng quá, khiến chàng không thể nói sai sự thật. 
Chàng đáp: “Cô Cunégonde sắp cho tôi cái hân hạnh 
được cưới cô. Và tôi xin Ngài Tổng trấn sẽ đứng ra làm 
chủ lễ kết hôn của chúng tôi”. 


Don Fernando Багаа у Figueora у Mascarenes у 
Lampourdos y Souza vënh râu mép lên, mim cười cay 
đắng rồi lệnh cho dai uy Ngày Thơ đi duyệt binh trong 
liên đội của chàng, chàng tuân lệnh. Vị tổng trấn ở lại 
với cô Cunégonde. Ông tỏ tình với cô, thề rằng ông yêu 
cô, ngay ngày mai sẽ làm lễ cưới với cô nếu cô chịu và 
hôn lễ sẽ cử hành ở nhà thờ hay theo bất cứ tục lệ nào 
khác mà cô muốn, sao cho xứng với sự quyến rũ của cô. 
Cô xin ông một khắc đồng hồ để suy nghĩ và hỏi ý kiến 
bà già, rồi sẽ quyết định. 

Bà già trả lời cô: 

- Cô đã có bảy mươi hai thế hệ quý tộc song cô 
không có đồng xu dính túi. Bây giờ chỉ cần gật đầu là 
cô trở thành vị phu nhân của một lãnh chúa thế lực 
nhất Nam Mỹ, lại có bộ râu mép xinh đẹp. Cô muốn giữ 
tiết hạnh chống lại mọi thử thách chăng? Thì cô đã 
chẳng bị bọn người Bảo Gia Lợi hãm hiếp rồi sao? Kế 
đến một người Do Thái, một Đại pháp quan được 
hưởng những duyên sắc của cô. Lúc ly loạn, người ta 
có quyền xử sự. Thú thật rằng nếu tôi ở địa vị cô, tôi sẽ 
không phải e ngại gì mà lấy luôn ông tổng trấn, giúp 
cho đại uy Ngây Thơ thăng quan tiến chức. 


Trong lúc bà già đem kinh nghiệm và tuổi tác ra góp 
ý cho cô Cunégonde, thì một chiếc tàu nhỏ đi vào bến, 
trên tàu có một vị pháp quan và một số cảnh binh. Việc 
xảy ra như sau này: 


Bà già trước kia đã đoán đúng là vị mục sư dòng 
Francois đã lấy cắp tiền bạc và châu báu của cô 
Cunégonde khi cô hấp tấp trốn tránh với chàng Ngây 
Thơ. 


Vị mục sư ấy sau đem bán vài món báo vật cho một 
nhà kim hoàn. Nhà buôn bán này nhận ra được máy 
món nữ trang mà vị Đại pháp quan đã mua để tặng cô 
Cunégonde người yêu... Thế là vụ lấy cắp đổ bể. Mục 
sư bị bắt và thú tội, nên bị xử giảo. 

Do vụ này mà người ta truy ra là cô Cunégonde đã 
tấu thoát. Luật pháp cho lính theo dõi bọn cô đến tận 
Cadix. Rồi không bỏ mất thì giờ, người ta cho một cái 
tàu đuổi theo bọn cô, đến tận hải cảng Buénos-Ayres. 
Tức thì có tin đồn vị pháp quan trên tàu có nhiệm vụ 
truy nã những Кё sát nhân đã giết chết “Ngài Đại pháp 
quan của Tôn giáo Pháp đình”. 


Lúc này thật nguy cho bọn cô Cunégonde. Bà già 
tuổi tác và khôn ngoan bèn bảo cô: “Lúc này cô không 
thể trốn tránh nữa vì cô không phải là kẻ sát nhân. Vả 
lại vị Tổng trấn yêu cô sẽ che chở cho cô, không để cho 
cô bị tra tấn. Vậy cô cứ ở lại đây.” 


Còn chàng Ngây Thơ? Bà già đi kiếm chàng ngay 
lập tức: bà bảo chàng: “Anh trốn liền đi, nếu không 
trong một giờ nữa anh sẽ bị xử hỏa thiêu”. Không còn 
một phút đồng hồ bỏ phí được nữa. Nhưng làm sao 
chàng rời được Cunégonde và trốn đi đâu bây giờ? 


Chương XIV 
CHÀNG NGÂY THƠ VÀ ĐỒ ĐỆ CACAMBO ĐƯỢC CÁC 
GIÁO SĨ DÒNG TÊN ĐÓN TIẾP Ở PARAGUAY 


Tại tỉnh Cadix trước đây, chàng Ngây Thơ có thâu 
dụng một tên đầy tớ. Người ta còn thấy hạng người 
này khá nhiều ở miền duyên hải Y Pha Nho và các 
thuộc địa. Y là người Y Pha Nho một phần tư sinh tại 
tỉnh Тиситап!80! соп một người lai. Lúc nhỏ y là một 
lễ sinh trong dàn nhạc nhà thờ, sau làm người giúp lễ, 
rồi làm đủ nghề: thuỷ thủ, thầy tu, nhân viên phát thư 
bưu điện, đi lính, và làm bồi ngựa. Y tên là Cacambo, 
rất mến chủ vì chủ y rất tốt với y. 


Cacambo thắng yên cương gấp cho hai con ngựa 
giống tốt của chủ. 


- Thầy ơi! Chúng ta phải theo lời khuyên của bà già. 
Chúng ta phải đi gấp, phải phóng ngựa chạy cho mau 
không còn có thể quay cổ nhìn lại nữa. 

Chàng Ngày Thơ nước mắt giàn giụa: 

- Hỡi Cunégonde yêu quý! Tôi phải bỏ cô ở lại vào 
lúc ông Tổng trấn sắp làm lễ thành hôn cho chúng ta. 
Từ ngàn dặm phương xa, cô được đưa tới đây, cô sẽ trở 
nên thế nào? 

- Cô ấy sẽ trở nên thế nào là tuỳ ở cô ấy, Cacambo 
nói. Phụ nữ họ không bao giờ phải bối rối về họ: Trời 
phù hộ cho họ. Chúng ta hãy chạy lẹ lên. 

- Mi tính đưa ta đi đâu? Chúng ta sẽ tới đâu? Chúng 
ta sẽ làm gì khi không còn Cunégonde nữa? 


- Thề có thánh Jacques xứ Compostelle. Chúng ta sẽ 
tham chiến với những giáo sĩ dòng Tên, giúp họ đánh 
giặc. Tôi biết rõ đường đi, tôi sẽ dẫn thầy đến vương 
quóc!81] của họ. Họ sẽ sung sướng được tiếp nhận một 
đại uý biết thao luyện quân sĩ theo lối Bảo Gia Lợi. 
Thầy sẽ được giàu có, vinh quang. Khi người ta không 
nhận được may mắn ở thế giới này thì người ta đi tìm 
may mắn ở thế giới khác. Thấy được những sự việc 
mới, làm được những sự việc mới, thật là một thích thú 
lớn lao. 

- Mi đã từng ở xứ Paraguay chưa? 

- Cố nhiên là tôi đã ở đó. Tôi đã từng làm tuỳ phái ở 
trường trung học Assomption xứ ấy. Tôi biết chính phủ 
của họ cũng như tôi biết những đường phố ở Cadix. 
Chính phủ ấy thật là đáng khâm phục. Vương quốc của 
họ, đường kính được ba trăm dặm, chia ra thành ba 
mươi tỉnh. Chính phủ giữ tất cả những sàn vật trong 
nước, còn nhân dân thì chẳng có gì; thật là một giai 
phẩm có lý trí và công bằng. Đối với tôi thì tôi thấy 
không gì thánh thiện bằng việc chính phủ của các cha 
gây chiến với vua Y Pha Nho và Bồ Đào Nha, tàn sát 
những dân của hai xứ ấy. Chúng ta hãy tiến mau lên. 
Thầy sẽ là người sướng nhất đời. Các cha sẽ hài lòng 
biết bao khi thấy một đại uý biết cách luyện binh theo 
lối Bảo Gia Lợi, đến giúp sức cho họ. 

Hai thầy trò đến giới tuyến đầu tiên; Cacambo bảo 
với người lính gác rằng có một vị đại úy muốn xin nói 
chuyện với ngài tư lệnh. Một sĩ quan liền chạy đến bộ 
tư lệnh báo tin. Trước hết chàng Ngây Thơ và Cacambo 
bị tước khí giới; người ta giữ hai con ngựa của họ lại. 
Hai thầy trò được dẫn vào giữa hai hàng binh sĩ. Vị tư 
lệnh ngồi ở trong cùng, đầu đội mũ ba khía, áo sắn tay, 


gươm đeo bên hông, tay cầm đoản thương!82l. Ông га 
một dấu hiệu, tức thì hai mươi bốn binh sĩ bao quanh 
hai người khách. Một trung sĩ nói với hai người rằng họ 
phải chờ đợi, vị tư lệnh không thể nói chuyện với họ 
bây giờ. VỊ linh mục hàng tỉnh không cho phép một 
người Y Pha Nho nào nói gì, nếu không có sự hiện diện 
của ông; và người Y Pha Nho không được ở trong xứ 
quá ba tiếng đồng hồ. 

Cacambo hỏi: 

- Thế bây giờ linh mục hàng tỉnh ở đâu? 

Viên trung sĩ đáp: 


- Ngài đang đi duyệt binh sau khi đã hành lễ ở nhà 
thờ. Hai ông phải chờ ba giờ nữa mới được hôn chân 
ngài. 

Cacambo bèn nói: 


- Nhưng đại úy đây không phải người Y Pha Nho 
mà là người Đức. Hai thầy trò tôi đói cồn ruột, chúng 
tôi có thể ăn gì trong khi chờ đợi ngài linh mục trở về? 

Viên Trung sĩ đi liền tới phòng của vị tư lệnh để 
thuật lại những lời của khách. Vị tư lệnh vui mừng nói: 


- Thật là đội ơn Chúa! Vị khách ấy là người Đức thì 
ta có thể tiếp chuyện ông ta. Anh hãy ra mời ông vào, 
ngồi tại nhà lá nghỉ mát của ta. 

Liền sau đó, người ta dẫn chàng Ngây Thơ vào 
trong một phòng của nhà lợp lá, trang trí bằng một cột 
cẩm thạch xanh, mạ vàng và những lồng cao nuôi đủ 
các thứ chim hiếm có. Một bữa ăn thịnh soạn được dọn 
ra, những món ăn đựng trong chén bằng vàng. Trong 
khi nông dân Paraguay ăn bắp nấu ở ngoài đồng nắng 


sắt, thì vị linh mục tư lệnh thết khách trong nhà mát 
ấy. 

Ông là một người còn {тё trung tươi đẹp, mặt 
phúng phình, da hơi trắng, hồng hào, mày vềnh ngược, 
mắt lanh lợi, tai đỏ, môi đỏ chót, dáng điệu kiêu căng, 
nhưng không phải lối kiêu căng của người Y Pha Nho, 
cũng không phải lối kiêu căng của một giáo sĩ dòng 
Tên... Người ta đem trả lại cho khách vũ khí của họ; 
dắt hai con ngựa của họ vào cột gần nhà nghi mát. 
Cacambo lấy cỏ cho ngựa ăn và luôn luôn để ý dòm 
chừng hai con ngựa, đề phòng sự bất trắc có thể xảy ra. 

Khi vị linh mục tư lệnh bước vào nhà, chàng Ngây 
Thơ hôn gấu áo của ông. Chủ khách ngôi vào bàn ăn. Vi 
linh mục tư lệnh hồi khách bằng tiếng Đức: 

- Vậy ra ông là người Đức sao? 

- Vâng, thưa Cha, đúng như thế. 


Hai bên đối thoại với nhau bằng tiếng Đức và 
không nén được sự cảm động lần ngạc nhiên. 


- Ông ở tỉnh nào nước Đức? Vị linh mục hỏi. 


- Thưa Cha, tôi ở tỉnh Westphalie bẩn thỉu. Tôi sinh 
trưởng trong lâu đài của Nam tước Thunder-ten- 
tronckh. 


- Trời ơi! Có thể như vậy chăng? Vi tư lệnh la lên. 
- Phép lạ kỳ diệu thay! Chàng Ngây Thơ la tiếp. 

- Chính anh đấy sao? Linh mục hồi. 

- Không thể như thế được. Chàng Ngây Thơ nói: 


Hai người đứng lên ôm nhau, nước mắt đầm dia. 


Lúc sau chàng Ngây Thơ nói tiếp: 


- Té ra linh mục là con trai của nam tước và là anh 
trai của cô Cunégonde! Ngài không bị bọn người Bảo 
Gia Lợi giết hay sao? Nay lại thấy ngài là giáo sĩ dòng 
Tên ở Paraguay! Thế giới thật lắm chuyện lạ. Than ôi! 
Nếu Pangloss tiên sinh không bị xử giảo, thì ngày nay 
tiên sinh sung sướng biết bao! 


Vị tư lệnh cho những tên nô lệ da đenl83Ì và những 
kẻ hầu hạ bản xứ ra ngoài, để ông nói chuyện riêng với 
chàng Ngây Thơ. Ông không ngớt lời cảm ơn Chúa và 
thánh Ignacel8“l đã bày ra cuộc hội ngộ này. Ông ôm 
lấy chàng Ngây Thơ, khuôn mặt của họ tắm trong nước 
mắt. Chàng Ngây Thơ nói thêm: 


- Ngài sẽ còn ngạc nhiên gấp bội, xúc động trăm 
phần, nếu: tôi báo tin ngài hay rằng cô Cunégonde em 
gái ngài vẫn còn sống, mạnh khỏe, trong khi có tin đồn 
cô bị mổ bụng. 


- Còn sống sao? Ở đâu? 


- Ở nước láng giềng này. Cô ở dinh của ông Tổng 
trấn Buénos-Ayres. Còn tôi thì định tới đây là để tham 
chiến. 


Trong câu chuyện giữa hai người, mỗi tiếng nói là 
một kỳ dị. Но cởi mở tấm lòng, để hết tâm trí nghe 
nhau nói. Tâm hồn họ chói ngời trong khóe mắt. Họ là 
người Đức nên có tính dùng bữa rất lâu, cho tới tận lúc 
vị linh mục hàng tỉnh trở về. Trong khi ăn vị linh mục 
kể cho chàng Ngây Thơ nghe những việc đã xảy đến với 
ông. 


Chương XV 
CHÀNG NGÂY THƠ GIẾT ANH RUỘT СОА NGƯỜI 
YÊU 


VỊ tư lệnh thuật lại cho chàng Ngây Thơ câu chuyện 
như sau: “Suốt đời tôi, không bao giờ tôi quên cái ngày 
kinh khủng tôi đã thấy người ta giết thân phụ tôi, thân 
mẫu tôi, và hãm hiếp em gái tôi. Khi quân lính Bảo Gia 
Lợi rút lui, tôi không còn thấy người em gái đáng quý 
ấy đâu nữa. Và chúng bỏ lên một cái xe bò, má tôi, ba 
tôi và tôi, cùng hai nữ tì, ba người tớ trai nhỏ bị cắt cổ 
chết, rồi đem chôn chúng tôi trong tiểu giáo đường 
dòng Tên, cách xa lâu đài của chúng tôi hai dặm. Một 
giáo sĩ уйу nước phép cho chúng tôi; nước phép mặn 
ghê gớm. Vài giọt trúng vào trong mắt tôi: Vị linh mục 
thấy hai mí mắt tôi mấp máy; ông sờ tay lên ngực tôi 
thấy tim tôi còn đập. Thế là tôi được cứu khỏi chết và 
sau ba tuần tôi không thấy ông nữa. Anh Ngây Thơ, hẳn 
anh còn nhớ tôi là người trê đẹp; sau tôi lại càng trẻ 
đẹp hơn, bởi vậy linh mục bề trên Croustl85l, rất thân 
tình với 1611861, Ngài cho tôi bận áo sơ tu; ít lâu tôi 
được gửi đi La Mã. VỊ linh mục trưởng cần tuyển một 
số thanh niên dòng Tên người Đức. Vua xứ Paraguay 
tiếp dụng hết sức ít người Y Pha Nho dòng Tên; vua 
thích người ngoại quốc hơn để dễ bề làm chủ. Tôi được 
linh mục trưởng nhận riêng để đi làm việc trong ruộng 
nho này!871. Vậy nhóm ba người chúng tôi: một người 
Ba Lan, một người Tyrol và tôi, được phái đến Paraguay 
để phục vụ. Lúc mới đến, tôi được vinh hạnh làm chức 
phó tế và mang lon trung úy. Ngày nay tôi lên đến linh 
mục và đại tá trong quân đội; chúng tôi sẽ chiến đấu 
cương quyết chống những binh sĩ của vua Y Pha Nho; 


tôi nói chắc với anh là chúng sẽ bị bại trận và tiêu diệt. 
Nay trời đã gửi anh đến đây để phụ lực cho chúng tôi. 
Nhưng có thật là Cunégonde em gái yêu quý của tôi, 
hiện nay ở dinh ông trấn thủ Buénos-Ayres không?” 


Chàng Ngây Thơ thề rằng thật như vậy. Cả hai 
người lại giàn giụa nước mắt. 


Vị nam tướcl88Ì không ngớt ôm lấy chàng Ngày Thơ 
mà hôn, gọi chàng là anh em và coi chàng như cứu tỉnh. 
Ông nói: 

- Như vậy, chắc là chúng ta sẽ thắng trận, kéo binh 
vào thành phố ấy giải thoát cho Cunégonde. 


- Đó là tất cả điều tôi mong ước, chàng Ngây Thơ 
đáp. Tôi tính cưới cô Cunégonde và đến nay tôi vẫn còn 
hy vọng. 


- Mày muốn vậy sao, đồ hỗn xược, vị nam tước la 
lên. Mày lại dám tro trën xin cưới em gái ta, một người 
có bảy mươi hai thế hệ quý tộc. Tao thấy mày vô liêm 
sỉ quá mới dám nói với tao ý định táo bạo ấy. 

Chàng Ngây Thơ điếng hồn về những lời mắng 
nhiếc. Chàng đáp: 

- Thưa linh mục, tất cả những thế hệ quý tộc trên 
đời này không có nghĩa lý gì cả. Tôi đã cứu em của ngài 
ra khỏi tay một người Do Thái và một đại pháp quan. 
Pangloss tiên sinh đã từng nói con người bình đăng như 
nhau. Em gái ngài thọ ơn tôi rất nhiều và muốn lấy tôi 
làm chồng. 

- Điều đó, tao sẽ xem sao, đồ khốn khiếp! 


Vi nam tước trước đây ở trong lâu đài Thunder-ten- 
tronckh, nay là linh mục dòng Tên, kiêm chức tư lệnh, 


nổi nóng nói lên câu ấy; đồng thời ông lấy sống gươm 
đánh một cái lên mặt chàng Ngây Thơ. 

Liền lập tức, chàng Ngây Thơ rút gươm của mình 
ra, đâm sâu vào bụng nam tước. Rồi chàng rút gươm ra, 
lưỡi gươm đẫm máu còn nóng, chàng bắt đầu khóc: 
“Chúa ôi! Con đã giết chủ cũ của con, bạn con, anh vợ 
con. Con là người tốt nhất đời, vậy mà con đã giết chết 
ba người, trong số đó có hai linh mục.” 


Cacambo đứng gác ngoài cửa nhà nghỉ mát, chạy 
vào. Chủ anh nói: “Bây giờ chỉ có bán ré sinh mạng của 
chúng ta. Quân sĩ sẽ vào đây. Chúng ta phải can đảm 
chiến đấu, vũ khí cầm ở tay.” Cacambo là người từng 
thấy các tai biến bất thần, nhanh trí tìm cách đối phó. 
Anh lấy cái áo đen của linh mục choàng vào cho chủ, 
đội cho chủ chính cái mũ của người bị giết và hối chủ 
nhảy lên ngựa. Tất cả mọi động tác của anh diễn ra chỉ 
trong chớp mắt. Anh nói: “Chúng ta phải chạy trốn và 
người ta sẽ tưởng thầy là một linh mục dòng Tên, chạy 
đi cho lẹ. Khi họ biết chuyện và đuổi theo chúng ta thì 
chúng ta đã tới biên giới rồi.” 

Hai thầy trò phóng ngựa chạy như bay khi Cacambo 
nói câu ấy. Anh ta vừa cho ngựa chạy vừa la lớn bằng 
tiếng Y Pha Nho: “Tránh chỗ, cho linh mục đại tá đi 
việc gấp”! 


Chương XVI 
CHUYÊN ХАҮ RA GIỮA HAI ТНАҮ TRÒ KHI GẶP HAI 
THIẾU NỮ, HAI GON KHỈ VÀ ĐÁM NGƯỜI RỢ 
OREILLONS 


Chàng Ngây Thơ và người thuộc hạ đã đi xa, mà 
trong trại chưa ai biết cái chết của giáo sĩ dòng Tên 
người Đức. Anh Cacambo đã cẩn thận đem đây va li 
bánh mì, dăm bông, sôcôla và trái cây, cùng mỘt vài 
chai rượu chát. Hai thầy trò trên hai con ngựa, phiêu 
bạt đến một xứ lạ, không tìm ra một con đường nào. 
Sau chót, họ đến một cánh đồng tươi đẹp có những 
suối chảy qua. Họ cho ngựa ăn có. Cacambo mời chủ ăn 
lót da và mình ăn trước để làm gương. Chàng Ngày Thơ 
đáp: “Ta làm sao ăn được dăm bông khi mà ta đã giết 
con trai của ngài nam tước, và đã thấy trước là không 
bao giờ ta gặp lại mặt cô Cunégonde yêu kiều nữa! Còn 
kéo dài những ngày sống khốn nạn của ta làm gi, vì ta 
sẽ phải đeo kiếp sống thừa ở nơi xa xôi, trong ăn năn, 
thất vọng, rồi còn nhật báo Trévoux nói gì nữa chứ? 
85]? 


Nói vậy, chàng không chịu ăn gì. Lúc mặt trời lặn, 
hai người đi lạc nghe những tiếng kêu nhỏ như tiếng 
phụ nữ. 


Họ không biết đó là tiếng buồn hay vui. Nhưng họ 
cũng hấp tấp đứng lên, lo sợ và hoảng hốt, như thông 
thường bất cứ ai mới đến xứ lạ, thấy cái gì cũng sợ. 
Tiếng rên гї thốt ra từ hai thiếu nữ trần truồng đang 
chạy nhẹ nhàng, trong khi hai con khỉ vừa đuổi theo 
vừa cán mông đít. Chàng Ngây Thơ thấy mà tội nghiệp; 


chàng đã học bắn khỉ ở với người Bảo Gia Lợi. Và 
chàng có thể bắn rớt một trái cây mà không động đến 
lá. Chàng bèn cầm khẩu súng Y Pha Nho, bắn hai phát, 
trúng chết hai con khi. 


- Cám ơn Chúa, chàng nói. Bạn Cacambo yêu quý ơi 
ta giải thoát được hai người khỏi một nguy cơ lớn. Nếu 
đã phạm tội giết một đại pháp quan và một người Do 
Thái thì ta đã chuộc được tội bằng việc cứu mạng cho 
hai thiếu nữ. Có lẽ là hai cô thuộc một gia đình có thế 
lực và chắc là việc này sẽ đem lại cho ta những lợi lộc 
lớn trong xứ. 


Chàng tính tiếp tục nói thì lưỡi chàng cứng lại khi 
thấy hai cô gái ôm xác hai con khỉ một cách âu yếm mà 
khóc và thốt ra những tiếng kêu đau đớn. Sau chàng nói 
với Cacambo: 


- Ta không dè họ lại có lòng tốt đến thế! 
- Thầy ôi, thầy đã làm một kỳ công: thầy đã giết hai 
tình nhân của hai cô. 


- Tình nhân của hai cô? Mi nói giỡn sao? Ai tin 
được! 


- Thầy ơi, thầy thấy cái gì cũng cho là lạ kỳ hết. Tại 
sao thầy ngạc nhiên? Tại sao thầy lại thấy kỳ lạ khi ở 
vài xứ có tục những con khỉ được ân sủng của các bà 
các cô? Giống khỉ ấy có một phần tư là người cũng như 
tôi có một phần tư là người Y Pha Nho. 


- Than ôi! Ta cũng đã từng nghe nói đời xưa có 
những biến cố như thế xảy ra. Các sự tạp chủng sinh ra 
những dương thần tai nhọn, những dương thần cầm 
ống điếu|?0l. Pangloss tiên sinh cho hay rằng nhiều 
danh nhân thượng cổ đã từng có thấy. Nhưng ta thì cho 


là chuyện hoang đường. 


- Bây giờ chắc là thầy phải tin. Không được học 
hành thì cư xử như vậy đó. Điều mà tôi lo ngại là hai 
phụ nữ kia có thể gây cho chúng ta nhiều chuyện lôi 
thôi. 

Những suy nghĩ chín chắn ấy thúc chàng Ngây Thơ 
phải bỏ cánh đồng; thầy trò kéo nhau vào một khu rừng 
nhỏ. Hai thầy trò ăn bữa chiều tại đây; và cả hai, sau 
khi nguyền rủa viên pháp quan Bồ Đào Nha, thủ trấn 
Buenos-Ayres và ngài nam tước, họ lăn ra trên một 
khoảng đất rêu phong mà ngủ. Thức dậy họ không thể 
nào cử động được vì tay chân bị trói bằng những thừng 
kết bằng уб cây. Giống rg ОгеШоп!911 dân cư ở đây đã 
trói họ vì hai cô thiếu nữ tố cáo hai thầy trò về việc 
giết hai con khỉ. Hai thầy trò bị bao quanh bởi năm 
chục rợ Oreillon, trần truồng, vũ trang cung tên, búa rìu 
làm bằng đá. Những tên khác sửa soạn nồi nấu thịt và 
những móc nướng; họ la lên: 


- Nó là người dòng Tên! chúng ta sẽ được báo thù! 
Chúng ta hãy ăn thịt một con người dòng Tên. 

Cacambo nói: 

- Tôi đã nói với thầy mà! Hai thiếu nữ có thể làm 
khó dê cho chúng ta. 

Chàng Ngây Thơ thấy nồi nước sôi và những cái 
móc thịt, la lên: 

- Chúng ta chắc sẽ bị nấu hay nướng thịt đây. Chao 
ôi! Pangloss tiên sinh sẽ nói sao nếu tiên sinh thấy trạng 
thái thiên nhiên thuần túyl22l trong hoàn cảnh này? 
Mọi việc đều hoàn thiện, nói vậy cũng được. Song ta 
phải nhận rằng sau khi mất cô Cunégonde lại sa vào tay 


rợ Oreillon nữa, số phận ta mới bị đày đọa làm sao! 
Cacambo vẫn không rối trí và nói: 


- Chúng ta đừng tuyệt vọng. Tôi biết chút đỉnh thổ 
ngữ của giống rợ này. Để tôi đi nói chuyện với họ. 


- Anh đừng quên nói với họ rằng nấu thịt người thì 
vô nhân đạo làm sao, và việc ấy trái với đạo Cơ đốc. 


Cacambo cất tiếng nói với đám rợ: 


- Các ông ơi! Hôm nay các ông tính ăn thịt một giáo 
sĩ dòng Tên sao? Thật không còn gì xứng đáng bằng khi 
phải xử trí như thế với kë thù của mình. Thật vậy! Luật 
thiên nhiên dạy ta phải giết người và trên khắp thế 
giới, điều ấy thường xảy ra. Nếu chúng tôi không sử 
dụng quyền ăn thịt người thì chính là vì chúng tôi còn 
có món ăn vừa miệng hơn. Các ông không có nhữỮng 
lương thực như chúng tôi. Chắc hẳn thà ăn thịt ké thù 
còn hơn là liệng cú quạ ăn chiến lợi phẩm của mình. 
Song các ông ơi, các ông không có quyền ăn thịt bạn 
của các ông. Các ông tưởng là người sắp đem nướng 
thịt là một giáo sĩ dòng Tên mà thực ra chính lại là 
người bênh vực các ông đó. Ông này là kẻ thù của 
những kẻ thù của các ông, vậy mà sắp bị các ông đem 
nướng thịt. Riêng phần tôi, thì tôi sinh trưởng ở xứ các 
ông; người mà các ông thấy đây là chủ tôi. Ông ta 
không phải là một người dòng Tên mà ông lại vừa giết 
một giáo sĩ dòng Tên, lấy quần áo của hắn mặc nên các 
ông đã hiểu lầm. Muốn chứng minh lời tôi nói, các ông 
cứ lấy cái áo của ông này, đem treo © cửa ải vương 
quốc của các giáo sĩ dòng Tên. Rồi các ông dò hồi xem 
có phải là chủ tôi vừa giết một sĩ quan dòng Tên 
không? Các ông còn có thì giờ; nếu các ông thấy tôi nói 
dối thì còn có thể ăn thịt chúng tôi. Nhưng tôi nói thật 


đó. Các ông rất hiểu biết các nguyên tắc luật công, 
những phong tục, tập quán ở đây, nên các ông sẽ phải 
ân xá cho chúng tôi. 


Bọn rg ОгеШоп thấy những lời lẽ này hợp lý. Họ cử 
hai thân hảo của họ đi bằng xe đến điều tra sự thật. 
Hai người lấy trí thông minh mà làm nhiệm vụ, và trở 
về với những tin tốt lành. Bọn rợ Oreillon bèn cởi trói 
cho hai tù nhân, đối xử với họ lịch sự, tặng họ những 
thiếu nữ, cho họ uống nước giải khát và dắt họ đi khắp 
bờ cõi mà vui mừng rao lên cho mọi người rõ: “Đây 
không phải một người dòng Tên! Đây không phải một 
người dòng Tên!” 


Chàng Ngây Thơ không ngớt lời thán phục: “Dân 
tộc này đáng kính biết bao! Người họ, phong tục họ, 
đáng phục biết bao! Nếu tôi đã không đâm chết anh trai 
của cô Cunégonde thì giờ này chắc tôi bị ăn thịt rồi. 
Dầu sao, thiên nhiên thuần tuý cũng tốt thật; khi mà 
những người này biết tôi không phải là dòng Tên thì họ 
tha giết tôi, lại còn xử tốt với tôi, bằng biết bao hành 
động chân thành!” 


Hai thiếu nữ trần truồng đang chạy nhẹ nhàng, 
trong khi hai con khi vừa đuổi theo vừa cắn mông đít 
(Minh họa cho Candide của Moreau le Jeune) 


Chương XVII 
CHÀNG NGÂY THƠ VÀ THUỘC HẠ ĐẾN XÚ 
ELDORADO [931 KỲ LA 


Khi hai thầy trò đến biên thùy xứ của rợ Oreillon, 
Cacambo nói với chủ: 


- Thầy thấy không? Bán cầu này cũng chả tốt lành 
еї hơn bán cầu kia. Tốt hơn chúng ta trở về Âu châu 
bằng con đường nào ngắn nhất. 


- Làm sao trở về? Chàng Ngây Thơ hỏi. Và đi đâu 
đây? Nếu tôi về xứ sở tôi thì bọn người Bảo Gia Lợi và 
Abares đã tàn phá, giết chết hết rồi; nếu tôi trở lại Bồ 
Đào Nha, tôi sẽ bị hỏa thiêu; nếu ở lại xứ này, chúng ta 
có thể bị nướng thịt bất cứ lúc nào. Vả lại làm sao mà 
giải quyết được vấn đề rời bỏ thế giới mà ở đó cô 
Сипёвопӣе đang sống? 

- Chúng ta quay sang Cayennel2“l, Cacambo đáp. 
Chúng ta sẽ gặp người Pháp vốn là người đi khắp thế 
giới; họ có thể giúp đỡ chúng ta. Có lẽ Chúa sẽ thương 
hại chúng ta. 


Thật ra đến Cayenne không phải dễ. Hai người 
không biết rõ phải đi phía nào. Có những núi cao, sông 
lớn, hang đá, những giặc cướp, những người rừng, 
không biết bao nhiêu chướng ngại vật ghê gớm. Ngựa 
của họ đã chết vì mệt nhọc; lương thực đã khô cạn 
phải ăn trái cây rừng suốt cả tháng trời. Sau cùng họ đi 
đến một con sông nhỏ, hai bên bờ dừa mọc. Thế là họ 
có dừa nuôi họ sống và nuôi hy vọng cho họ. 


Cacambo vốn thường đưa ra những lời khuyên 


khôn ngoan không kém gì bà già trước. Anh bảo với 
chàng Ngây Thơ: 


- Chúng ta không còn sức nữa, chúng ta đã đi nhiều 
rồi. Tôi thấy một cái thuyền trống bên bờ sông; ta hãy 
chất trái dừa vào, làm thành một cái ghe nhỏ rồi chúng 
ta đi theo dòng sông. Một con sông luôn luôn dẫn tới 
một nơi có người ở. Nếu không gặp gì thích thú thì ít ra 
cũng gặp cái gì mới lạ. 

- Vậy chúng ta đi, chàng Ngày Thơ trả lời. Ta đành 
phó thác cho Chúa. 


Hai thầy trò chèo thuyền trên sông, giữa hai bên bờ 
có chỗ hoa cỏ mọc, có chỗ khô khan, cằn cỗi, có chỗ 
phẳng phiu, có chỗ gồ ghề, càng đi càng thấy khúc sông 
rộng hơn. Sau chót con sông dẫn đến một vùng mà 
chung quanh có núi cao bao phủ; những ngọn núi cao 
chót vót tới trời có vẻ rùng rợn. Hai thầy trò liều mạng 
dấn thân vào làn nước, dưới vòm núi cao ấy. Tới một 
chỗ nọ, khúc sông teo lại, đẩy thuyền của hai người trôi 
mau lẹ và gây tiếng động khủng khiếp. Sau hai mươi 
bốn giờ đi trong khúc sông tối tăm, họ mới thấy được 
ánh mặt trời. Nhưng chiếc thuyền đụng vào sườn núi, 
bể tan ra. Hai người phải bám vào hang hốc, đi từ hang 
no sang hang kia, đường dài đến một dặm. Sau cùng, 
họ thấy một chân trời rộng lớn bao la, có những dãy 
núi vĩ đại chung quanh. Xứ này có trồng tỉa; cây cối vừa 
để mãn nguyện nhu cầu, vừa để cho có vé ngoạn mục. 
Trên đường sá, những xe làm bằng chất gì bóng láng và 
theo một kiểu khác thường; choán đầy đường, hay có 
thể nói là trang trí cho đường sá. Những xe này do các 
con trừu lớn, lông đỏ kéo, chạy mau hơn tất cả các loài 
ngựa giống ở Andalousie, Testuan và Méquinez; những 
người đàn ông và đàn bà ngồi xe đều là người đẹp đặc 


biệt. 

Chàng Ngây Thơ nói: “Vậy mà cũng có một xứ tốt 
đẹp hơn Westphalie của chúng ta”. Rồi chàng bước lên 
bộ, cùng với Cacambo tới một làng gần nhất. Vài đứa 
trẻ trong làng bận quần áo bằng vóc, nhiễu, thêu vàng, 
rách tả tơi, đang chơi đáo ở đầu làng. Hai con người từ 
thế giới khác đến đây, đứng yên lặng xem trẻ con chơi. 
Những đồng đáo của chúng giống như những đồng tiền 
lớn màu lóng lánh; có đồng bằng vàng, có đồng bằng đá 
quý, bằng ngọc xanh, đỏ. Hai khách bộ hành thấy mà 
thèm, muốn lượm một vài đồng. Đây là những đá quý 
đắt giá mà miếng nhỏ nhất cũng có thể dùng để nạm 
ngôi vàng của vua Mogoll95], 


Cacambo nói: “Các cậu bé chơi đáo này phải là con 
vua trong xứ”. Một hương chức bỗng ra kêu chúng vào 
trường học. Chàng Ngây Thơ liền nói: “Ông này chắc là 
thầy dạy các hoàng tử”. 


Những đứa trẻ rách rưới bỏ lại trên mặt đất những 
đồng đáo và tất cả những đồ vật giải trí của chúng; 
chúng vào trường học. Chàng Ngây Thơ lượm các vật 
ấy chạy theo đám trẻ và khúm núm đưa cho vị gia sư 
những đồng vàng và những bảo thạch mà các ông 
hoàng bỏ quên; chàng ra dấu hiệu, nói cho thầy giáo 
hiểu. Vị hương chức cầm lấy, mỉm cười, liệng xuống 
đất, rất ngạc nhiên nhìn chàng Ngây Thơ rồi tiếp tục đi. 

Hai người lại cúi xuống nhặt các đồng vàng và các 
đồng đánh đáo làm bằng các thứ cẩm thạch màu. Chàng 
Ngây Thơ la lên: “Chúng ta đến đây là xứ nào vậy? Bọn 
{гё ở đây chắc là được giáo dục lành mạnh lắm nên 
chúng khinh rë cả vàng và bảo thạch”. Cacambo cũng 
ngạc nhiên như chủ. Hai người đi đến ngôi nhà đầu 


làng, kiến thiết như một tòa lâu dài Âu châu. Một đám 
đông người làng chạy ra xem. Trong nhà cũng tấp nập 
những người hiếu kỳ dòm ngó hai khách lạ. Một thứ 
âm nhạc dịu dàng, êm ái vang lên; một mùi đồ ăn ngào 
ngạt tòa ra trong bếp. Cacambo dòm vào cửa để nghe 
người trong nhà nói chuyện; anh nhận ra họ nói tiếng 
Pérou là tiếng mẹ để của anh. Nguyên là anh sinh 
trưởng ở tỉnh Tucuman, trong một làng chỉ nói rặt tiếng 
Pérou. Anh bảo với chủ: “Để tôi làm thông ngôn cho 
thầy, chúng ta cứ vào đây. Nhà này là một quán ăn”. 

Liền đó, hai {тё trai và hai em gái mời họ ngồi vào 
bàn; đó là hai em hầu bàn, choàng áo nạm vàng, tóc bới 
bằng miếng băng có đeo đá quý. Nhà hàng dọn ăn, một 
bữa ăn thịnh soạn: bốn tô cháo, mỗi tô có một con vẹt 
nấu; một con ó biển hầm, hai con khi quay rất ngon và 
ba trăm con chim bày trong một đĩa; những món garu 
thơm tho; những bánh ngọt thượng hạng để ăn tráng 
miệng. Tất cả để trong những đĩa làm bằng thuỷ tỉnh 
trong suốt. Người hầu bàn, cả trai lẫn gái, thay phiên 
nhau rót rượu ngọt làm bằng mía. 


Các thực khách phần nhiều là thương gia, hay chủ 
xe vận tải, tất cả đều lễ phép cực độ, hỏi vài câu kín 
đáo, thận trọng, với Cacambo và trả lời thỏa đáng 
những câu hỏi của anh này. 


Ăn uống xong, chàng Ngây Thơ cùng Cacambo 
tưởng là phải trả tiền xứng đáng nên để trên bàn hai 
đồng vàng mà mình đã lượm được, chủ quán và vợ ông 
bật cười lớn tiếng và lúc sau trấn tĩnh được rồi họ mới 
nói: “Thưa hai ông, chúng tôi thấy hai ông thật là người 
ngoại quốc; chúng tôi không quen với hành động của 
hai ông. Xin lỗi hai ông, khi nãy chúng tôi đã cười vang 
vì thấy hai ông trả tiền bằng những thứ trải đường ở 


xứ chúng tôi. Có lẽ hai ông không có tiền bản xứ, song 
điều ấy không cần thiết khi các ông đến ăn uống ở đây. 
Tất cả những nhà hàng mở ra là để giúp cho việc buôn 
bán được thuận tiện, nên tiền ăn uống do chính phủ đài 
thọl?6l. Quý ông ăn ở đây không được ngon miệng vì 
đây là một làng nhỏ. Ở các nơi khác, quý ông sẽ được 
tiếp đãi xứng đáng hơn”. 

Cacambo thông dịch cho chủ nghe những lời ấy. 
Chàng Ngây Thơ lại càng tổ vẻ thán phục hơn. Hai 
người nói với nhau: 

- Xứ này là xứ gì mà tất cả mọi nước khác đều chưa 
nghe tiếng? Các việc ở đây khác hẳn hoàn toàn các việc 
ở xứ ta. Chắc là ở đây mọi việc đều hoàn thiện. Trên 
đời chắc chắn phải có một xứ hoàn thiện như thế chứ. 
Dầu Pangloss tiên sinh có nói gì đi nữa, tôi cũng thấy 
rằng mọi việc ở xứ Westphalie đều có xấu xa phần nào 
chứ không hoàn hảo. 


Chương XVIII 
THẦY TRÒ CACAMBO THẤY GÌ Ó XÚ ELDORADO 


Cacambo biểu lộ tính tò mò và hỏi chủ quán nhiều 
sự việc; chủ quán đáp: “Tôi rất ngu dốt không hiểu gì 
cho lắm nhưng cũng thấy sống dễ chịu. Song ở đây có 
một cụ già trước làm quan trong triều, nay đã tÙ quan 
về hưu; cụ là người thông thái nhất trong nước, lại là 
người dễ cảm thông: để tôi giới thiệu các ông với cụ.” 
Chủ quán liền dẫn Cacambo đến nhà cụ già. Chàng 
Ngây Thơ nay chỉ là một người phụ, đi theo Cacambo. 
Cả ba người vào trong một tòa nhà rất đơn giản, vì cửa 
chính chỉ được làm bằng bạc và những bích bản của 
các căn phòng chỉ làm bằng vàng, nhưng được chạm trổ 
nhã nhặn đến đỗi những bích bản của những nhà giàu 
có nhất cũng không ăn đứt. Phòng đợi thật ra chỉ nạm 
hồng ngọc và bích ngọc. Nhưng trật tự trong nhà, sự 
sắp xếp rất ngăn nắp, đã bù lại cho tất cả sự giản di 
cực kỳ ấy. 


Cụ già tiếp hai người ngoại quốc trên một chiếc 
trường kỷ có để nệm làm bằng lông chim; cụ thết 
khách bằng rượu ngọt để trong những bình bằng kim 
cương. Sau khi giải khát, cụ vui lòng thỏa mãn tính tò 
mò của khách, trả lời các câu hỏi của họ. Cụ nói: 


- Tôi được một trăm bảy mươi hai tuổi. Thân phụ 
tôi xưa vốn làm ky sĩ tuỳ tùng nhà vua. Người đã qua 
đời. Khi còn sống, người có kể cho tôi nghe những cuộc 
cách mạng kỳ dị của xứ Pérou mà người đã chứng kiến. 
Vương quốc chúng tôi ngày nay nguyên trước là nước 
của giống người Inca; giống người này đã dại dột ra 
khỏi nước mình để chinh phục một phần thế giới, 


nhưng họ thất bại và bị người Y Pha Nho tiêu diệt. 


“Các hoàng thân còn ở lại trong nước khôn ngoan 
hơn; được cả nước đồng ý, các ông ấy ra lệnh cấm dân 
chúng không bao giờ được ra khỏi vương quốc bé nhỏ 
của chúng tôi. Nhờ vậy mà chúng tôi giữ được tính 
cách thuần phác và được sống hạnh phúc. Người Y Pha 
Nho biết rất mơ hồ về xứ này và đặt cho cái tên là xứ 
Eldorado. Cách đây chừng một trăm năm có một người 
Anh là hiệp sĩ Raleighl2”l đã tới gần đây, nhưng không 
vào được trong xứ; vì xứ chúng tôi được bao bọc chung 
quanh bằng những núi cao, và những hang hốc hiểm 
trở không thể nào vượt qua nổi, nên chúng tôi được 
bảo vệ, thoát khỏi lòng tham lam gian ác của các nước 
Âu châu, vốn là những nước thèm khát cuồng nhiệt 
những cục đá và những hột cát trên mặt đất này khiến 
chúng tôi không sao hiểu nổi. Nếu có thể chiếm đoạt 
những đá và cát ấy, họ dám giết chúng tôi không còn 
một con đỏ”. 


Cuộc đàm thoại khá dài, đi từ hình thức chính phủ 
đến những phong tục tập quán của xứ này; khách hỏi 
cụ già đến cả phụ nữ trong nước, những cuộc vui công 
cộng, những nghệ thuật. Sau chót chàng Ngây Thơ vần 
ham thích siêu hình học nên nhờ Cacambo hỏi cụ già 
trong xứ này có đạo không? Cụ hơi đồ mặt: 

- Các ông có thể nghi ngờ chúng tôi chăng? Các ông 
có thể cho chúng tôi là những kẻ bội bạc chăng? 

Cacambo bèn kính cẩn hỏi cụ tôn giáo của sứ 
Eldorado là tôn giáo gì? Cụ già lại dó mặt lần nữa: 

- Có thể có hai thứ tôn giáo chăng? Tôi tin tưởng 
tôn giáo của chúng tôi là tôn giáo của tất cả mọi người; 
chúng tôi thờ Thượng đế từ tối cho tới sáng. 


Cacambo tiếp tục thông dịch những thắc mắc của 
chàng Ngây Thơ: 


- Dân chúng ở đây chỉ thờ một Thượng đế chăng? 


- Bề ngoài thì như thế, không có hai hay ba, hay 
bốn tôn giáo. Tôi thú thật rằng thế giới của các ông nêu 
ra nhiều vấn đề khá đặc biệt về tôn giáo. 

Chàng Ngây Thơ không ngớt hỏi cụ già đáng kính 
ấy nhiều điều khác nữa; chàng muốn biết dân chúng ở 
Eldorado có cầu nguyện Thượng đế không? Cụ già đáp: 
“Chúng tôi không cầu nguyện Thượng đế vì chúng tôi 
không cầu xin Ngài gì cả: Ngài đã cho chúng tôi đầy đủ 
lắm rồi; chúng tôi chi còn có tỏ lòng tri ân Ngài”. 

Chàng Ngây Thơ tò mò muốn thấy những linh mục, 
nên hỏi các vị ấy ở đâu? Cụ già đáp: 

- Các bạn ơi! Tất cả chúng tôi đều là linh mục. Mỗi 
buổi sáng, quốc vương và tất cả các gia trưởng cùng 
hát bài thánh ca Tạ ơn Trời, trong khi ấy năm sáu ngàn 
nhạc công long trọng hòa nhạc theo. 


- Thế nào? Quý quốc không có những thầy tu để 
giảng đạo, để tranh luận, để cai trị tín đồ, và để hỏa 
thiêu những người không cùng ý kiến sao? 


- Phải điên khùng thì mới như vậy. Chúng tôi không 
điên; ở đây tất cả chúng tôi đều cùng một ý kiến như 
nhau. Tôi không hiểu ông nói đến các thầy tu là có ý 
nghĩa gì. 

Chàng Ngây Thơ nghe những lời cụ già nói, thấy rất 
khoái chí và tự nhủ thầm: “Thật là khác hẳn vùng 
Westphalie và tòa lâu đài của ngài nam tước: Nếu ông 
Pangloss đã đi thăm xứ Eldorado thì ông đã không nói 


rằng lâu đài của nam tước đẹp nhất trần gian; thật là 
cần phải đi cho biết đó biết đây.” 

Sau cuộc đàm thoại khá lâu, cụ già có lòng tốt sai 
người nhà đưa ra một cỗ xe có sáu con trừu kéo, cụ cho 
mười hai người đầy tớ đánh xe đưa hai người ngoại 
quốc đến triều đình. Cụ nói: 

- Quý ông hãy thứ cho tôi, vì tuổi tác nên tôi không 
hân hạnh đi theo các ông. Quốc vương chúng tôi sẽ tiếp 
đãi các ông, không đến nỗi để các ông phiền lòng. Nếu 
có ai làm cho các ông bất mãn, chắc các ông sẽ tha thứ 
cho vì phong tục mỗi xứ mỗi khác. 


Chàng Ngây Thơ và Cacambo lên xe ra đi, sáu con 
trừu kéo xe chạy như bay, chưa đầy bốn tiếng đồng hồ 
đã đến cung điện nhà vua, ở đầu thủ đô. Cổng vào cao 
hai trăm hai mươi bộ và rộng một trăm bội°8l; không 
thể biết được cổng ấy làm bằng chất gì. Chỉ có thể nói 
rằng nó được làm bằng một thứ đắt giá hơn rất nhiều 
những cục đá, 501 và cát, gặp trên đường mà người ta 
gọi tên là: vàng bạc, châu báu, kim cương. 


Hai chục thiếu nữ đẹp gác bên ngoài, đón chàng 
Ngây Thơ và Cacambo xuống xe; đưa họ vào phòng tắm 
cho họ tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, bận một thứ 
áo may bằng lông chim rất mềm nhẹ. Sau đến những 
đại sĩ quan và những đại nữ quan của triều đình đưa 
họ đến bệ kiến vua. Họ đi giữa hai hàng, gồm một ngàn 
nhạc công mỗi bên, cử nhạc theo thông lệ đón khách. 
Đi gần đến ngai vàng, Cacambo hỏi một sĩ quan phải 
chào ra sao khi bái yết long nhan: Phải quỳ gối hay nằm 
áp bụng xuống đất; phải chắp tay lên đầu hay để đằng 
sau ót; phải liếm bụi ở dưới bệ ngọc hay phải làm cử 
chỉ gì khác, tóm lại nghi lễ phải như thế nào? Vi sĩ 


quan đáp: “Theo thông lệ thì phải ôm lẫy vua và hôn 
hai bên”. Theo lời dặn ấy, chàng Ngây Thơ và Cacambo 
thi hành đúng theo thủ tục. Họ được vua tiếp đón một 
cách rất nồng nhiệt không thể tưởng tượng được. Vua 
mời họ ở lại trong cung dùng bữa với ngài. 


Trong khi chờ đợi, hai người được đưa đi xem các 
nơi trong thành phố: những dinh thự cao đến tận mây 
xanh; những chợ trang trí bằng cả ngàn cột trụ; những 
máy nước trong, những máy nước phun ra thứ nước 
màu hồng; lại còn có cả thứ máy nước trong có rượu 
ngọt chảy ra, tại các công viên lát đá quý tiết ra mùi 
quế và mùi dinh hương. Chàng Ngây Thơ xin được đi 
xem tòa án và nghị trường. Người ta trả lời chàng rằng 
xứ này không có các thứ ấy, dân không kiện tụng bao 
giờ. Chàng hỏi có đề lao không, người ta trả lời là 
không. Nơi mà chàng rất thích thú được đi và rất ngạc 
nhiên là lâu đài khoa học, trong ấy có một hành lang 
cao ngàn сар!991, chứa đầy những dụng cụ vật lý và 
toán học. 


Sau khi mất trọn buổi chiều, đi xem được một phần 
ngàn của thành ph6!100], người ta đưa hai khách ngoại 
quốc trở về cung điện nhà vua. Chàng Ngây Thơ được 
mời dự bữa ăn, ngồi bên quốc vương, một bên là 
Cacambo, người thuộc hạ của chàng; nhiều bà quý phái 
cũng dự tiệc. Không bao giờ có bữa ăn ngon đến thế và 
cũng không bao giờ vua lại tô ra vui vé trong bữa ăn 
như lần này. Cacambo thông dịch những lời vàng ngọc 
của nhà vua nói với khách và dù là dịch lại, những lời 
ấy vẫn nguyên tính chất là lời vàng ngọc. Đó cũng là 
điều khiến chàng thấy lạ. 


Hai thầy trò ở trong xứ gần một tháng. Chàng Ngây 
Thơ không ngớt nói với Cacambo: “Bạn ơi, một lần nữa 


tôi phải nói rằng tòa lâu đài mà tôi sinh trưởng, chẳng 
đáng giá gì nếu so sánh với đây. Chi có điều đáng tiếc là 
cô Cunégonde không có ở đây, còn bạn thì hẳn bạn 
cũng nhớ một người yêu nào đó ở Âu châu. Nếu chúng 
ta trở về thế giới của chúng ta, với mười hai con trừu 
chất đầy đá của xứ Eldorado, chúng ta sẽ giàu hơn tất 
cả các quốc vương gộp tài sản lại, chúng ta không còn 
sợ các đại pháp quan nữa; và chúng ta sẽ có thể chuộc 
lại dễ dàng cô Cunégonde.” 


Những lời này làm hài lòng Cacambo. Thói thường, 
con người thích đi xa để rồi trở về xứ sở khoe khoang 
những điều tai nghe mắt thấy, làm cho mình thành 
người danh giá ở xứ mình, đến nỗi hai con người sung 
sướng quyết định không sung sướng nữa, xin cáo biệt 
quốc vương để về xứ. Vua đáp: 


“Như vậy hai ông làm một việc dại dột. Tôi biết 
rằng xứ này không đáng giá gì cho lắm, nhưng người ta 
cũng sống được cuộc đời khá tốt đẹp. Các ông nên ở lại. 
Tôi không có quyền gì lưu các ông và đó là một áp chế 
mà luật pháp và phong tục xứ chúng tôi không chấp 
nhận. Tất cả mọi người đều tự do. Các ông muốn đi lúc 
nào tùy ý; nhưng ra khỏi xứ này rất khó. Không thể nào 
đi ngược dòng sông được vì nước chảy rất mạnh. Lúc 
các ông đi xuôi dòng đến đây được cũng đã là một phép 
lạ rồi. Con sông này chảy mạnh dưới những vòm hang 
đá. Những núi bao bọc chung quanh nước chúng tôi quá 
cao, chẳng khác nào những bức tường đồ sộ. Người ta 
không thể vượt qua được và nếu ở trên núi xuống thì 
phải đi suốt những hang thẳm. Tuy nhiên và hai ông đã 
quyết trở về, tôi sẽ ra lệnh các kỹ sư máy móc của tôi 
chế tạo cho các ông một cái máy có thể chở các ông 
vượt qua các ngọn núi, khi các ông đã ra khỏi xứ này 


đến phía bên kia núi, thì không có ai đi theo các ông 
hết. Vì thần dân của tôi đã có lời nguyền không ra khỏi 
xứ và họ khôn ngoan, không chịu phá lời nguyền ấy. 
Các ông chỉ có thể yêu cầu tôi cho các ông tất cả những 
gì các ông muôn.” 

Cacambo liền nói: 


- Chúng tôi chi xin hoàng thượng cho vài con trừu 
chở lương thực, và những cục đá cùng bùn lầy của quý 
quốc. 


Vua bật cười và nói: 
- Tôi không hiểu sao người Âu châu các ông lại 


thích cái thứ bùn màu vàng ấy. Các ông cứ lấy bao 
nhiêu cũng được. Xin chúc hai ông đi được vạn an. 


Vua ra lệnh ngay lập tức các kỹ sư phải chế tạo 
một cái máy để kéo hai du khách lạ kỳ vượt qua núi, ra 
khỏi xứ. Ba ngàn nhà vật lý giỏi tham gia làm việc này. 
Cái máy được hoàn tất sau mười lăm ngày, và tổn phí 
chừng hai mươi triệu đồng “liu” - tiền bản xứ. Người ta 
để hai thầy trò Cacambo ngồi vào trong máy. Hai con 
trừu lớn đã được thắng yên cương đầy đủ để dùng thay 
ngựa cho hai du khách, một khi đã vượt qua núi đặt 
chân xuống mặt đất; hai chục con trừu loại chuyên chở 
được chất đầy lương thực trên lưng; ba chục con khác 
chở những vật quý, lạ, làm quà cho hai du khách; năm 
chục con nữa chở những vàng, ngọc, kim cương. Nhà 
vua dịu dàng ôm hôn hai chàng lãng tử. 


Cuộc ra đi của hai du khách thật là một cảnh ngoạn 
mục. Chàng Ngây Thơ và Cacambo cùng những con 
trừu được các kỹ sư chuẩn bị cho ở trong cái máy chở, 
một cách vững vàng. Các nhà vật lý từ biệt hai người, 


chúc họ thượng lộ bình an. Chàng Ngây Thơ bây giờ chỉ 
còn mong về nhanh để cho Cunégonde coi những con 
trừu đỏ với món quà lạ, quý giá. 

Chàng Ngây Thơ nhủ thầm: 


“Chúng ta có đủ tiền trả cho ông Thủ trấn Buénos- 
Aires, nếu ông ta định giá tiền chuộc Cunégonde. Chúng 
ta sẽ xuống tàu đi Cayenne xem có thể mua một xứ nào 
không.” 


Chương XIX 
HAI NGƯỜI ĐẾN SURINAM; GHÀNG NGÂY THƠ LÀM 
QUEN VỚI MARTIN 


Ngày thứ nhất hai thầy trò cảm thấy thật là dễ 
chịu. Họ được kích thích bởi ý nghĩ rằng họ sẽ giàu có 
lớn; của cải của họ sẽ hơn cả những kho tàng ở Á châu, 
Âu châu, Phi châu gộp lại. Chàng Ngây Thơ khoái trá, 
thỉnh thoảng đứng lại khắc tên Cunégonde lên cây. Đến 
ngày thứ hai, hai con trừu của họ sụp xuống bãi sình 
lầy, không lên được, phải bỏ mạng, tất cả đồ đạc chất 
trên lưng chúng bị chìm hết. Hai con trừu khác vài ngày 
sau cũng chết vì mệt nhọc. Kế đến bày hay tám con 
khác chết đói trong một bãi sa mạc. Vài ngày sau nữa, 
những con trừu khác bước hụt sa xuống hố sâu. Rốt 
cuộc sau một trăm ngày đường, chỉ còn lại hai con trừu. 


Chàng Ngây Thơ bảo với Cacambo: 


- Bạn ơi, bạn có thấy không, tất cả của cải trên đời 
đều có thể tiêu tan, chỉ còn đức hạnh và diễm phúc 
được gặp lại cô Cunégonde là bền vững mà thôi. 


- Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta còn hai 
con trừu với những ngọc vàng châu báu, nhiều hơn kho 
tàng của vua Y Pha Nho. Thầy nhìn kìa: Tôi thấy một 
thành phố ở đằng xa mà tôi ngờ là tỉnh Surinam[l101Ì 
thuộc về người Hà Lan. Chúng ta đã khó nhọc tới cực 
độ, bây giờ bắt đầu thấy có may mắn được sung sướng 
rồi đấy. 

Đi tới gần thành phố này họ được gặp một người 
mọi da đen nằm dài trên mặt đất, chỉ có được một cái 
quần cụt bằng vải xanh che thân, con người khốn khổ 


này lại mất một chân trái và một bàn tay phải. 
Chàng Ngây Thơ dùng tiếng Hà Lan hỏi anh ta: 


- Chúa ơi! Anh đang làm gì trong cái trạng thái ghê 
rợn như vậy? 


- Tôi chờ chủ tôi là ông Vanderdendur, một nhà 
buôn lớn. 


- Phải chăng ông Vanderdendur đã đối xử với anh 
như thế này? 


- Thưa ông vâng, đó là lệ thường. Người ta cho tôi 
chỉ có một cái quần cụt để bận, mỗi năm cho hai lần. 
Chúng tôi làm việc ở xưởng làm đường. Khi bị cối cán 
mát một ngón tay, thì người ta cắt cụt luôn cả bàn 
tayL102l, Khi chúng tôi muốn trốn thì người ta chặt cụt 
một chân|!03Ì, Tôi ở trong cả hai trường hợp ấy. Các 
ông ăn đường ở Âu châu, chính là với cái giá đau khổ 
này. Vậy mà khi má tôi bán tôi với mười đồng écus tại 
miền duyên hải Guinée, thì bà nói với tôi rằng: “Con ơi, 
con hãy cảm tạ và luôn luôn tôn kính những mục sư 
của chúng ta, các ngài sẽ giúp con sống sung sướng. 
Con được hân hạnh làm nô lệ cho những lãnh chúa da 
trắng và do đó mà con làm giàu cho ba má”. Than ôi! 
Tôi không biết ba má tôi có giàu không, chỉ biết các vị 
lãnh chúa ấy không làm cho tôi sung sướng chút nào. 
Con chó, con khỉ, con két còn ít cực khổ hơn chúng tôi 
cả ngàn lần. Những mục sư Hà Lan là người đã làm cho 
chúng tôi theo đạo, Chủ nhật nào cũng nói với chúng 
tôi rằng tất cả mọi người đều là con của ông Adam, dầu 
là người da trắng hay da đen. Tôi không phải là học giả 
về khoa chủng học; nhưng nếu những nhà truyền giáo 
ấy nói đúng, thì tất cả chúng ta đều là anh em họ hàng. 
Vậy mà, các ngài cũng biết, người ta không thể cư xử 


với bà con họ hàng một cách ghê tôm như thế này. 


- Ông Pangloss ơi! Chàng Ngây Thơ la lên, ông đã 
không đoán được cảnh tượng ghê gớm như thế này... 
Thôi từ nay tôi không còn tin ở chủ nghĩa lạc quan của 
ông nữa. 


- Chủ nghĩa lạc quan là cái gì vậy? Cacambo hỏi. 


- Than ôi! Chàng Ngây Thơ đáp, đó là tính tin tưởng 
cuồng nhiệt rằng tất cả mọi việc đều tốt, khi mà người 
ta gặp toàn điều xấu. 

Và chàng chảy nước mắt, nhìn lại người mọi da 
đen; chàng vừa khóc vừa đi vào thành phố Surinam. 


Điều thứ nhất mà hai thầy trò dọ hỏi được là ở bến 
tàu không có một chiếc tàu nào đi Buénos-Aires. Người 
mà họ hỏi được tin ấy chính là một chủ tàu Y Pha Nho. 
Ông ta điều đình với chàng, hứa giúp chàng với một giá 
cả phải chăng. Ông hẹn hai người đến một quán ăn. 
Chàng Ngây Thơ và người thuộc hạ trung tín Cacambo 
đến chờ ông ta ở đây cùng với hai con trừu. 


Chàng Ngây Thơ vốn tính bộp chộp kể lại chuyện 
cho người chủ tàu nghe những chuyến phiêu lưu của 
chàng và thú thật với ông rằng chàng muốn giải thoát 
cho cô Cunégonde. Ông chủ tàu liền nói: “Tôi không thể 
đưa ông đến Buénos-Aires được vì tôi sẽ bị treo cổ và 
đến cả ông cũng vậy! Người đẹp Cunégonde hiện là ái 
thiếp của ngài tổng trấn”. Chàng Ngây Thơ nghe tin 
như sét đánh ngang đầu; chàng khóc than rồi kéo 
Cacambo ra chỗ khác nói nhỏ: “Bạn thân mến ơi, tôi 
nhờ anh việc này: Chúng ta mỗi người có kim cương 
trong túi trị giá năm hay sáu triệu; anh khôn khéo hơn 
tôi, vậy tôi nhờ anh đi chuộc cô Cunégonde. Nếu viên 


tổng trấn làm khó dễ, thì anh tặng ông ấy một triệu. 
Nếu ông không chịu, anh tặng lên hai triệu. Anh không 
phải là người giết đại pháp quan như tôi, người ta sẽ 
không làm gì anh. Còn về phần tôi, tôi sẽ trang bị một 
cái tàu khác để đến Venise chờ anh: Đây là một xứ tự 
do, không phải lo sợ bọn người Bảo Gia Lợi, bọn người 
АБагеѕ, bọn người Do Thái hay bọn đại pháp 
аоап” 1041, 


Cacambo khen ngợi quyết định khôn ngoan ấy. Anh 
thấy thất vọng phải xa chủ anh, nay đã trở thành người 
bạn thân thiết nhưng nghĩ đến việc có thể giúp ích cho 
bạn, anh lại vui mừng và ігар áp được sự đau lòng ly 
biệt. 

Hai người ôm nhau, đầm đìa nước mắt. Chàng Ngây 
Thơ còn dặn bạn đừng quên bà già và đón cả bà đi nữa. 


Cacambo đi liền ngày hôm ấy: Thật là một người 
tận tâm với bạn. 


Chàng Ngây Thơ còn ở lại thành phố Surinam ít lâu 
nữa, để chờ gặp một chủ tàu khác chịu chở chàng đến 
nước Ý cùng với hai con trừu còn lại. Chàng thâu dụng 
vài người đầy tớ và mua tất cả những gì cần thiết cho 
một cuộc hành trình khá dài Sau chót, ông 
Vanderdendur, là chủ một chiếc tàu đến điều đình với 
chàng, chàng Ngây Thơ hỏi ông: “Ông đòi bao nhiêu 
tiền để trở chúng tôi đến Venise, tôi và những người đi 
theo tôi, cùng những hành lý và hai con trừu mà ông 
thấy đó?” Chủ tàu đòi mười ngàn bạc, chàng Ngây Thơ 
không ngần ngại ưng thuận liền. 

Sau đó người chủ tàu nghĩ thầm: “Cha chả! Thằng 
cha này đã ưng chịu cái giá mười ngàn một cách dễ 
dàng thì hắn cũng có thể trả hai chục ngàn.” Nghĩ vậy, 


y trở lại nói với chàng Ngây Thơ rằng y chi có thể đưa 
chàng đến Venise với cái giá hai chục ngàn, chàng Ngây 
Thơ liền đáp: 


- Thì ông sẽ có đủ hai chục ngàn! 


“Hừ, tay lái buôn nghĩ thầm, thằng cha này bằng 
lòng trả hai vạn cũng dễ dàng như một vạn”. Hắn trở 
lại và nói rằng nếu kém ba vạn thì hắn không thể chở 
chàng Ngây Thơ đến Venise được, chàng Ngây Thơ trả 
lời: 

-Thì ba vạn! 


Người chủ tàu Hòa Lan lần này lại nảy ra một ý 
nghĩ khác nữa: “Ó! Ó ba chục đối với hắn chẳng có 
nghĩa lý gì; có lẽ hai con trừu của hắn chở những số 
tiền hết sức lớn. Bây giờ ta hãy đừng nài ni gì hết, ta 
hãy lấy trước ba vạn, rồi hãy tính sau”. 

Chàng Ngây Thơ đem bán di hai viên kim cương 
nhỏ mà viên nhỏ nhất cũng đã đủ trả tiền cho chủ tàu. 
Chàng trả trước cho y đủ số tiền. Hai con trừu được 
đưa xuống tàu. Chàng Ngây Thơ xuống một chiếc tàu 
nhỏ hơn đi theo, khi ra khơi chàng sẽ lên chiếc tàu lớn. 
Chủ tàu không để mất thì giờ, giương buồm nhổ neo, 
cho chiếc tàu lớn chạy trước; gió thổi mạnh giúp y 
được mãn nguyện. Chàng Ngây Thơ nhìn theo chiếc tàu 
đi mau lẹ, rồi mất hút, chàng thất thần và ngạc nhiên: 
“Trời ơi! Đây là một vụ lường gạt xứng đáng với con 
người ở Cựu Thế giới”. Chàng trở lại lên bờ, lòng đau 
như cắt, vì chàng đã mất tất cả của cải mà chàng hi 
vọng có thể giàu có lớn, sån nghiệp bằng sản nghiệp 
của hai mươi vị quốc vương. 


Chàng đến văn phòng ông thẩm phán Hà Lan; trong 


lúc bối rối chàng gõ cửa khá mạnh; vào trong phòng vị 
thẩm phán, chàng trình bày việc vừa xảy ra và nói lớn 
tiếng hơn thường lệ. Ông tòa bắt đầu phạt chàng mười 
ngàn bạc về tội gây huyên náo; sau đó ông nghe chàng 
Ngây Thơ nói với một thái độ kiên nhẫn, hứa với chàng 
sẽ xét xử khi viên chủ tàu trở về: và ông bắt chàng phải 
nộp mười ngàn bạc tiền phí tổn xử án. 

Thủ tục tố tụng này làm cho chàng Ngây Thơ phải 
thất vọng. Cố nhiên chàng đã phải trải qua bao nhiêu 
biến cố đau đớn gấp ngàn lần. Nhưng lần này thái độ 
lạnh lùng của ông tòa và lòng gian xảo của ông chủ tàu 
đã đoạt của của chàng, làm cho chàng phải chìm đắm 
trong một nỗi buồn u uất. Lòng độc ác của con người 
xuất hiện trong đầu chàng với tất cả bộ mặt xấu xa bi 
ổi, chàng chỉ còn những ý nghĩ đau buồn. 


Sau cùng chàng gặp một tàu Pháp sắp đi Bordeaux. 
Chàng không còn phải đem theo hai con trừu chở kim 
cương nữa, chàng chỉ đi có một mình nên thuê một căn 
phòng trong tàu với giá vừa phải. Trước khi tàu nhổ 
neo, chàng tuyên bố muốn lựa chọn một người bạn 
đường để cùng đi với chàng, song phải có một điều 
kiện: người này phải là người đau khổ nhất tỉnh và đã 
chán đời đến cực độ. 


Người đến kiếm chàng xin đi rất đông, nếu thuê cả 
một cái tàu chở cũng không hết. Chàng Ngây Thơ lựa 
chọn trước hai chục người có vẻ mặt khả ái và đã cam 
đoan là mình đủ điều kiện. Chàng họp họ trong phòng 
mời dùng một bữa. Chàng yêu cầu mỗi người kể lại 
cuộc đời mình một cách trung thực, để chàng xét xem 
ai là người chán đời nhất, thì chàng sẽ mời đi du lịch; 
còn những người khác ở lại sẽ lĩnh một số tiền tặng 
khiêm tốn. 


Buổi nói chuyện kéo dài đến tận bốn giờ sáng. 
Trong khi nghe chuyện mọi người, chàng Ngây Thơ nhớ 
đến câu của bà già nói trong chuyến tàu đi Buénos- 
Aires, là không có ai đau khổ hơn bà. Nghe mỗi biến cố 
xảy ra cho mỗi người, chàng lại nghĩ đến Pangloss. 
Chàng tự nhủ thầm: “Nếu như Pangloss tiên sinh có 
mặt ở đây, chắc người sẽ phải bối rối xét lại lí thuyết 
của người. Chắc chắn chỉ có xứ Eldorado là nơi mọi 
việc đều hoàn hảo, chứ không có nơi nào khác trên mặt 
đất”. Sau đó chàng quyết định chọn một nhà thông thái 
bạc phước đã làm việc mười năm cho các thư quán!105] 
ở Amsterdam. Chàng xét ra không còn có gì đáng chán 
ngán bằng cái nghề ấy. 

Nhà thông thái này đã bị vợ đoạt hết của cải, bị con 
trai đánh đập và bị mất người con gái vì cô đi theo một 
tên Bồ Đào Nha. Ông lại vừa mất việc làm, một việc mà 
ông nhờ đó sống lay lắt bấy lâu. Ông còn bị các mục sư 
Tin lành ở Surinam ngược đãi vì họ coi ông như là một 
phần tử Ѕосіп.1061 Phải thừa nhận là có một số ít 
người cũng bạc phước như ông; nhưng chàng Ngây Thơ 
hi vọng rằng ông sẽ giải khuây cho chàng trong cuộc 
hành trình. 


Sau khi nhà thông thái được lựa chọn, những người 
khác tó vẻ bất bình vì họ tưởng mình còn khổ hơn ông, 
mà không được lựa chọn, chàng Ngây Thơ làm dịu lòng 
phẫn uất của họ bằng cách tặng mỗi người một trăm 
đồng bạc. 


Các ông ăn đường ở Âu châu, 
chính là với cái giá đau khổ này 


(Minh họa cho Candide của Moreau le Jeune) 


Chương XX 
ĐIỀU GÌ ХАҮ RA TRÊN BIỂN VỚI CHÀNG NGÂY THƠ 
VÀ MARTIN 


Nhà thông thái già Martin thế là được xuống tàu đi 
Bordeaux với chàng Ngây Thơ. Cả hai người đều đã biết 
đời và đau khổ khá nhiều. Và ngay cả khi con tàu có 
phải giương buồm ra khơi từ Surinam đến Nhật Bản 
qua mũi Hảo Vọng, họ vẫn có thể đàm thoại với nhau 
về cái khổ tinh thần và cái khổ vật chất. 

Chàng Ngây Thơ được lợi hơn ông Martin, vì chàng 
ôm ấp hy vọng gặp lại người yêu Cunégonde, còn ông 
Martin không có gì để hy vọng. Dầu chàng Ngây Thơ đã 
mất cả một trăm con trừu đã chở những ngọc vàng 
châu báu, đáng giá bằng tất cả các kho tàng trên Trái 
đất, dầu chàng luôn luôn nhớ đến vụ lường gạt của 
viên chủ tàu Hà Lan, song khi chàng nghĩ đến tài sàn 
còn lại trong túi, và khi chàng nói chuyện về cô 
Сипёвопӣе nhất là sau bữa ăn, thì chàng lại nghiêng về 
thuyết của triết gia Pangloss. Chàng hỏi ông Martin: 

- Thế nào, ông Martin, ông có ý kiến gì về các câu 
chuyện của tôi? Ông nghĩ sao về cái khổ vật chất và cái 
khổ tỉnh thần? 


- Thưa ông, các mục sư của tôi tố cáo tôi theo phái 
Socin. Nhưng thật ra tôi theo thuyết thiện ác cộng 
đồngL107], 

- Ông nói giỡn sao? Hiện nay đâu còn tín đồ giáo 
phái ấy? 


- Gòn có tôi là tín đồ. Tôi không thể nào tin tưởng 


khác được. 


- Ông bị ma quỷ ám ảnh sao? Nó ở trong thân thể 
của ông? 


- Ma quỷ xen vào việc đời quá nhiều, nên nó có thể 
ở trong thân thể tôi cũng như ở khắp mọi nơi khác. Tôi 
thú nhận với ông rằng nhìn qua Trái đất này, hay nói 
đúng hơn là cái hạt bụi này|!08Ì, tôi phải tin là Thượng 
đế đã bó quên Trái đất cho một thứ ác quỷ nào đó. 
Song tôi luôn luôn để xứ Eldorado ra ngoài. Tôi chả 
thấy thành phố nào mà lại không muốn tàn phá thành 
phố bên cạnh, chưa bao giờ nhìn thấy một gia đình nào 
mà lại không muốn tiêu diệt gia đình khác. Ở các xứ 
trên Trái đất này, ké yếu ghét cay ghét đắng kể mạnh 
mà vẫn mọp xuống trước mặt những kẻ mạnh; còn kẻ 
mạnh coi kẻ yếu như bầy trừu để lấy lông và đem bán 
thịt. Hàng triệu kể sát nhân xông pha từ đầu này đến 
đầu kia của lãnh thổ Âu châu, để giết người cướp của 
trong kỷ luật, hầu có ăn; và họ không còn biết làm việc 
gi lương thiện hơn. Tại những tỉnh có vë thái bình, có 
những nghệ thuật nảy nở, con người ở đó bị giày vò 
bởi lòng thèm muốn, lo âu và ngại, hơn cả các tỉnh bị 
vây hãm và chịu những tai họa. Những lo buồn bí ẩn 
còn tàn khốc hơn cả những đau khổ của xã hội. Tóm lại 
tôi đã thấy việc đời quá nhiều, đau khổ quá nhiều đến 
phải tin tưởng ở lý thuyết thiện ác cộng đồng. 

Chàng Ngây Thơ cãi: 

- Tuy vậy khắp nơi còn ít nhiều điều tốt. 

- Có thể có, song tôi không biết điều tốt ấy ở đâu? 


Trong khi đang đàm luận, bỗng họ nghe một tiếng 
súng lớn nổ. Tiếng nổ càng tăng thêm. Mỗi người lấy 


viễn kính ra nhòm. Người ta thấy hai tàu bắn nhau, 
cách xa nhau chừng ba dặm; và gió thổi nên hai tàu ấy 
bị đẩy tới gần chiếc tàu Pháp, người ta lại càng thấy rõ 
hơn hai chiếc tàu chiến. Sau chót, một chiếc tàu bắn 
một phát trúng phóc sườn tàu địch, làm cho nó bắt đầu 
chìm, chàng Ngây Thơ và ông Martin thấy rõ chừng 
trăm người trên boong thượng. Chiếc tàu đang chìm; họ 
giơ tay lên trời kêu la rùng rợn; lát sau tàu chìm hẳn. 
Ông Martin nói: 


- Coi đó! Con người đối xử với nhau như thế đó! 


- Thật là có cái gì ma quái trong vụ này. Chàng 
Ngây Thơ đáp. 


Nói xong câu ấy, chàng thấy vật gì đỏ chói bơi lại 
bên cạnh tàu của chàng. Người ta cho thả một chiếc 
xuồng xuống để xem rõ đó là vật gì. Thì ra là một con 
trừu lông đỏ. Chàng Ngây Thơ vui mừng khi thấy lại 
con vật ấy, lòng vui còn lớn hơn cả nỗi buồn khi mất 
trăm con chở kim cương và bảo vật, lấy được từ xứ 
Eldorado. 


Vị thuyền trưởng Pháp nhận ra rằng thuyền trưởng 
chiếc thuyền bắn chìm chiếc tàu địch là một người Y 
Pha Nho, còn thuyền trưởng chiếc tàu chìm là một tên 
cướp biển Hà Lan; chính tên này đã đoạt bảo vật của 
chàng Ngây Thơ. Tất cả các bảo vật ấy chìm xuống biển 
theo tên cướp; chỉ còn một con trừu sống sót, chàng 
Ngây Thơ nói với Martin: 


- Ông thấy không? Đôi khi kể làm điều ác cũng phải 
đền tội. Cái tên khốn nạn chủ tàu Hà Lan xứng đáng 
chịu số phận này. 


Martin đáp: 


- Đúng vậy! Nhưng sao tất cả các hành khách trên 
tàu lại cùng chung số phận? Thượng đế đã phạt kẻ 
cướp, còn ma quỷ thì nhận chìm những người khác. 


Chiếc tàu Pháp cùng chiếc tàu Y Pha Nho tiếp tục 
cuộc hành trình trong khi chàng Ngây Thơ và Martin 
tiếp tục đàm luận, kéo dài cả mười lăm ngày mà kết 
quả thì cũng như ngày đầu tiên. Nhưng cuối cùng, hai 
người cũng được trò chuyện với nhau, trao đổi ý kiến, 
an ủi nhau. 


Chàng Ngây Thơ vuốt ve con trừu: 


- Ta đã tìm thấy mi thì ta có thể gặp lại Cunégonde. 


Chương XXI 
TÀU TỚI GẦN BÒ BIỂN PHÁP, HAI NGƯỜI VÂN ĐÀM 
LUẬN 


Đã thấy bờ biển nước Pháp, chàng Ngây Thơ hỏi 
Martin: 

- Ông có bao giờ đến nước Pháp chưa? 

- Có. Tôi đã đi thăm nhiều tỉnh; có những tỉnh phân 
nửa số dân chúng điên rồ, vài tỉnh khác dân chúng quá 
quy quyệt, vài nơi khác người ta bình thường vừa hiền 
lành vừa ngu ngốc; có nơi người ta làm ra vẻ thông 
minh. Trong tất cả các tỉnh, công việc chính của dân là 
ái tình, việc thứ hai là phi báng, công việc thứ ba là nói 
xàm. 

- Nhưng ông Martin ơi, ông đã thăm Paris chưa? 

- Có, tôi đã thăm Paris, một nơi có đủ tất cả các 
điều vừa nói. Một nơi hỗn độn mà tất cả mọi người ở 
đó đều tìm thú vui mà không ai tìm thấy. Ít ra tôi có 
cảm tưởng như vậy. Tôi ở Paris không lâu; mới đến, tôi 
đã bị bọn móc túi tại hội chợ Ѕаіпі-Сегтаіп!109! lấy hết 
tất cả những gi tôi có; vậy mà người ta cho tôi là thằng 
ăn cắp; tôi bị tù tám ngày. Sau đó tôi làm nghề sửa bài 
cho một nhà in, để có tiền đi bộ đến Hà Lan. Tôi quen 
biết với bọn đê hèn cầm bút, bọn đê hèn chuyên kéo bè 
kéo dàng và bọn đê hèn cuồng tín. Người ta nói © Paris 
cũng có những người rất nhã nhặn, tôi mong rằng có 
thể tin được. 

- Đối với tôi, thì tôi không còn tính tò mò để mà 
muốn thăm nước Pháp nữa, ông cũng đoán biết tại sao? 


Khi mà tôi đã sống một tháng ở Eldorado, thì tôi chỉ còn 

một việc lo tính là gặp mặt lại cô Cunégonde. Tôi sẽ 
đến Venise để gặp cô; chúng ta sẽ đi qua nước Pháp để 
tới nước Ý. Ông có đi theo tôi không? 


- Tôi rất muốn... Người ta nói thành phố Venise chỉ 
tốt cho những nhà quý phái Venise; tuy nhiên ở đó 
người ta cũng tiếp đón tử tế những người ngoại quốc 
khi họ có tiền nhiều. Còn tôi nghèo nàn, ông thì giàu có, 
tôi sẽ theo ông đi khắp nơi. 

Chàng Ngây Thơ chợt hỏi: 


- À này, ông Martin, ông có tin hay không rằng Trái 
đất nguyên thuỷ chỉ là một đại dươngL110Ì, như là cuốn 
sách của vị thuyền trưởng đã nói? 

- Tôi không thể nào tin được, cũng như không thể 
tin bao nhiêu chuyện ảo tưởng mà ít lâu nay người ta 
vẫn tuyên truyền. 

Tàu tới gần bờ biển Pháp... 

- Chẳng biết Trái đất này được hình thành vì cứu 
cánh nào? Chàng Ngây Thơ hỏi. 

- Để làm cho chúng ta điên hết. Martin đáp. 

- Ông có tin chuyện hai phụ nữ yêu loài khỉ ở xứ rg 
Oreillon, như là tôi đã kể cho ông nghe không? 

- Tôi không thấy gì kỳ lạ trong sự đam mê của hai 
phụ nữ ấy. Tôi đã từng thấy nhiều việc kỳ lạ hơn nên 
không cho chuyện ấy là lạ kỳ. 

- Ông có tin là con người cứ tàn sát lẫn nhau mãi 
mãi như ngày nay không? Ông có tin họ còn mãi mãi là 
những kể ăn cắp, gian xảo, dối trá, bội bạc, ăn cướp, 


nhu nhược, lả lướt, hèn hạ, tham lam, say sưa, biển 
lận, đa sát, phi báng, trác táng, cuồng tín, giả đạo đức 
và ngu đại? 


Martin hỏi lại: 


- Ông có tin rằng diều hâu luôn luôn ăn thịt chim bồ 
câu khi chúng bắt gặp? 


- Ghắc hẳn là thế. 


- Loài diều hâu giữ mãi cá tính, thì tại sao ông mong 
loài người thay đổi cá tính được. 


- Ô! Có sự khác nhau chứ! Vì ý chí tự do... 


Trong khi nói đến đây, tàu đã tới bến Bordeaux. 


Chương XXII 
BIẾN CỐ XẢY ĐẾN CHO HAI NGƯỜI Ở NƯỚC PHÁP 


Chàng Ngây Thơ chỉ ghé Bordeaux để bán vài viên 
“đá sỏi” mà chàng lấy được ở Eldorado và mua một cái 
ghế tốt có hai chỗ ngồil11!l, vì chàng không còn xa rời 
được nhà hiền triết Martin của chàng nữa. Chàng chỉ 
tức giận phải xa con trừu của chàng mà chàng nhượng 
lại cho Viện Hàn lâm Khoa học Bordeaux, viện này đề 
nghị lấy con trừu làm đề tài để phát giải thưởng năm 
ấy cho ai giải thích được tại sao lông con trừu lại đỏ. 
Giải thưởng rốt cuộc được phát cho một nhà thông thái 
miền Bắc đã chứng minh bởi A hơn B, kém C, bị phân 
chia bởi Z nên con cừu phải đỏ và chết vì bệnh đậu 
cùťul 12], 


Tuy chàng không muốn lên Paris song lúc ấy, chàng 
thấy tấp nập nhiều người, trong các quán trọ trên 
đường. Họ nói rằng: 


- Chúng tôi đi Paris. 

Sự tấp nập ấy làm cho chàng cũng muốn đi thăm 
thủ đô. 

Chàng vào xóm Ѕаіпі-Магсеаи 113! và cảm thấy đây 
như là một ngôi làng tỉ tiện nhất Westphalie. 


Chàng vừa vào trọ một quán thì bị bệnh nhẹ do mệt 
nhọc gây ra. Vì chàng đeo một hột kim cương lớn ở 
ngón tay và trong số hành lí của chàng có một cái thùng 
nhỏ hết sức nặng, chàng liền thấy hai y sĩ mà chàng 
không mời cũng đến săn sóc cho chàng; còn vài người 
nữa đến kết bạn tâm giao không muốn rời chàng; hai bà 


mộ đạo đến nấu cháo cho chàng. Martin nói với chàng 
Ngây Thơ: 


- Tôi còn nhớ lần thứ nhất tôi đến Paris, cũng bị 
đau, song khi ấy tôi nghèo, không ai đến săn sóc cho tôi 
cả, không có y sĩ, không có bạn thân, không có bà mộ 
đạo. Vậy mà tôi cũng hết bệnh. 


Chàng Ngây Thơ bị người ta cho uống thuốc và 
chích máu nhiều quá đến nỗi bệnh nặng lên. Một thầy 
tu của giáo xứ đến, dịu dàng yêu cầu chàng mua một 
phiếu khoán gánh dë sang thế giới bên kia. Candide không 
muốn làm thế. Các bà mộ đạo thì dàm bảo rằng đó là một 
mốt mới. Candide trà lời rằng chàng không phải là người 
theo mốt. Martin muốn ném lão thầy tu qua cửa 5б. Lão 
thầy tu thì nhận xét rằng người ta sẽ không mai táng chàng 
Ngây Thơ. Martin nói rằng ông sẽ mai táng lão thầy tu nêu 
lão cứ tiếp tục rầy rà. Cuộc cãi cọ càng ngày càng hăng. 
Martin hích vai và đuổi сб lão thầy tu một cách thô bạo, 
đó là nguyên nhân của một vụ bê bối lớn mà người ta phải 
lập biên bằn. 

Chàng Ngây Thơ khỏi bệnh. Trong khi dưỡng bệnh 
để lại sức, có nhiều người danh giá đến dùng bữa chiều 
với chàng. Người ta tổ chức những canh bạc lớn. Chàng 
rất ngạc nhiên là khi chia bài không bao giờ con “ách” 
đến với chàng. Martin thì không lấy gì làm lạ. 


Trong những người tiếp đón long trọng chàng ở thủ 
đô, có một vị tu viện trưởng người nhỏ bé người xứ 
Périgord, thuộc hạng người nhậm lẹ, hấp tấp, sẵn lòng 
tốt, hỏi han mơn trớn; hạng người ấy rình rập những 
người ngoại quốc ghé qua đây và kể cho họ nghe câu 
chuyện tai tiếng trong thành phố, đề nghị với họ những 
cuộc vui đắt giá. Ông ta trước hết đưa chàng Ngây Thơ 


và Martin đi xem diễn kịch. Tại rạp hát, người ta điễn 
một vở bi kịch mới. Chàng Ngây Thơ được sắp xếp ngồi 
bên cạnh mấy nhà trí thức có tiếng kênh kiệu. Tuy vậy 
chàng cũng phải khóc khi xem vài màn diễn xuất hay. 
Trong lúc nghỉ, một người ngồi bên nói với chàng: “Ông 
đã lầm khi ông khóc; nữ diễn viên ấy là một cô đào rất 
dó, còn nam diễn viên đóng trò với cô ấy lại còn dó 
hơn. уб kịch thì dở hơn nữa. Tác giả không biết một 
tiếng Ả Rập vậy mà tích tuồng lại là chuyện xẩy ra ở 
nước Arabie. Hơn nữa anh ta là người không tin ở 
những ý tưởng tiên nhiên. Ngày mai tôi sẽ đem cho ông 
coi hai chục quyển sách chống lại ông ta. Chàng Ngây 
Thơ hỏi ông tu viện trưởng: 


- Thưa ngài, tại Pháp có bao nhiêu vở kịch? 

- Năm ngàn hay sáu ngàn vở. 

- Thế thì quá nhiều đó. Có bao nhiêu vở hay? 
- Mười lăm hay mười sáu vở. 

Martin nói xen vào: 

- Cũng nhiều quá đấy. 


Chàng Ngây Thơ rất bằng lòng cô đào đóng vai nữ 
hoàng Élisabeth trong một vở bi kịch nhạt nhẽo mà 
người ta thường đưa ra diễn một vài lần. Chàng nói với 
Martin: 


- Có đào ấy, tôi rất ưa, cô ta hao hao giống 
Cunésgonde. Tôi mong được đến chào cô ta. 


Vi tu viện trưởng đề nghị đưa chàng đến giới thiệu 
với cô. Vốn sinh trưởng ở Đức, chàng hôi cô thuộc về 
hạng người nào, và ở Pháp người ta đối xử ra sao với 
những cô đào đóng vai nữ hoàng Anh? 


Vi tu viện trưởng đáp: 


- Phải phân biệt từng trường hợp: ở các tỉnh, người 
ta mời họ đi ăn uống; ở Paris người ta tôn trọng họ khi 
họ còn đẹp; và liệng họ ra đường, khi họ đã chết. 


- Nữ hoàng mà bị liệng xác ra đường sao? Chàng 
Ngây Thơ la lên. 


- Phải, đúng vậy, ngài tu viện trưởng nói đúng đấy. 
Martin xen lời vào. Tôi đã ở Paris khi cô Monime “đi 
sang cõi khác” như người ta nói. Người ta từ chối, 
không cho hạng đào hát hưởng những vinh dự của cuộc 
mai táng, nghĩa là được mục nát với những kể nghèo 
khó ở khu phố, trong một nghĩa địa tồi tàn; cô Monime 
bị chôn cất một mình trong một góc đường Bourgogne; 
chắc tâm hồn cô phải đau buồn lắm vì cô là một người 
có tư tưởng quý phái! !*l, 

Chàng Ngây Thơ nói: 

- Thật là vô phép. 

Martin đáp: 


- Biết làm sao bây giờ? Hạng người đó phải chịu số 
phận như thế. Ông hãy tưởng tượng tất cả những mâu 
thuẫn, tất cả những sự không thích hợp có thể xảy ra 
trên đời; ông sẽ thấy chúng ở trong chính phủ, trong 
tòa án, trong giáo hội, trong các nơi du hí, của cái quốc 
gia lố bịch này. 

Chàng Ngây Thơ lại hồi: 

- Phải chăng người ta hay cười cợt ở Paris? 

Vi tu viện trưởng đáp: 


- Phải, nhưng người ta vừa cười vừa muốn điên lên 


được: Người ta phàn nàn đủ mọi thứ, với những trận 
cười nổ vang, kể cả trận cười khi làm những việc bi ổi 
nhất. 


Chàng Ngây Thơ hỏi tiếp: 


- Соп người khả ố hồi nãylL115Ï là ai vậy? Anh ta nói 
biết bao điều xấu về vở kịch đã làm cho tôi khóc và các 
diễn viên mà tôi rất ưa thích. 

Vi tu viện trưởng đáp: 


- Đó là một kẻ xấu miệng, hắn sống bằng nghề nói 
xấu tất cả các vở kịch, tất cả các diễn viên. Hắn oán 
ghét ai thành công, như кё hoạn quan ghét kể còn biết 
thụ hưởng; hắn là con rắn độc trong văn chương, sống 
trong пос độc và bùn lầy. Hắn là ké “bán văn”L116l vô 
loại. 


- Thế nào là kẻ “bán văn” vô loại? 


- Nó là một kẻ viết cho đầy giấy, một con rắn độc, 
kiểu như tên Егёгоп. 1171 


Chàng Ngây Thơ và Martin cùng vị tu viện trưởng 
đàm luận như vậy khi xuống thang ra về, nhìn theo 
đám khán giả. Chàng Ngây Thơ nói: 


- Dầu tôi nóng lòng gặp cô Cunégonde, tôi cũng 
muốn mời cô đào Claironl118] dùng bữa tối với tôi, vì 
tôi thấy cô thật khả ái. 

Tu viện trưởng không phải là người quen biết với 
cô Clairon. Cô chỉ giao du với hạng người lịch sự. Ông 
đáp: 


- Tối nay cô mắc bận việc khác. Nhưng tôi sẽ được 
hân hạnh dẫn ông đến một bà quý phái có tiếng, và ông 


đàm thoại với bà mà biết được thành phố Paris như là 
ông đã sống ở đây bốn năm. 


Chàng Ngây Thơ vốn tính tò mò, nhận lời ngay và 
được mời đến nhà một bà ở cuối xóm Saint-Honoré. Tại 
đây người ta đang đánh bài. Mười hai tay соп!119! 
thiểu não, tay cầm những cây bài như cầm cuốn sổ nhỏ 
ghi những chén ăn thua, những vụ thăng trầm đỏ đen. 
Một sự yên lặng nặng nề ngự chế căn phòng. Các tay 
con nét mặt xanh xao; người làm cái có vẻ lo âu; ngôi 
gần bên anh cái là nữ gia chủ, nhìn bằng con mắt sắc 
sảo vào sòng bài, xem có kẻ nào đánh dấu bài không. Bà 
yêu cầu họ uốn lại các cây bài cho thẳng thắn, với một 
sự chú ý nghiêm khắc nhưng lễ phép; bà không hề tỏ ra 
oán giận vì lo mất khách. Bà tự nhận là De Parolignac 
hầu tước phu nhân. Con gái bà mới mười lăm tuổi, 
cũng ngồi trong các đám tay con; nàng nháy mắt ra 
hiệu, khi có tay con nào thua bạc dở ngón gian lận để 
bù lại những tàn ác của may rủi. Vị tu viện trưởng và 
chàng Ngây Thơ cùng ông Martin bước vào. Không ai 
đứng dậy chào họ, không ai nhìn họ nữa vì ai cũng 
chăm chú đến lá bài. 

Chàng Ngây Thơ phê bình: 


- Bà Nam tước Thunder-ten-tronckh còn lịch sự hơn 
nhiều. 


Song ông tu viện trưởng lại gần gia chủ nói nhỏ vào 
tai bà hầu tước. Bà khom người đứng dậy lưng chừng, 
nở nụ cười duyên dáng chào chàng Ngày Thơ; bà chào 
ông Martin bằng một cái nghiêng đầu rất quý phái. Bà 
gọi người đem một bộ bài, một cái ghế cho chàng Ngây 
Thơ ngồi. Chàng đánh thua năm mươi ngàn quan trong 
hai ván. Sau người ta mời dùng bữa ăn tối. Chàng Ngây 


Thơ không có vẻ gì xúc động vì thua bài. Bọn bồi hầu 
nói nhỏ với nhau bằng ngôn ngữ của họ: 
- Chắc lão này phải là một tay quý tộc Anh giàu lớn. 


Bữa ăn diễn tiến thông thường như các bữa ăn khác 
ở Paris. Trước hết người ta yên lặng; kế đến là những 
tiếng xì xào, nghe không rõ; rồi đến những câu vui đùa 
phần nhiều vô vị, những tin thất thiệt, những lời lí luận 
sai lầm, một chút chính trị và nhiều lời nói xấu, phỉ 
báng; người ta cũng nói đến cả những sách mới xuất 
bán. Ông tu viện trưởng hỏi: 

- Gác ông có thấy cuốn tiểu thuyết của cái ông 
Gauchatl1201, tiến sĩ triết học chưa? 


- Dạ đã, một thực khách đáp, nhưng tôi không thể 
đọc hết được. Có cả trăm cuốn sách viết cẩu thả mà 
không cuốn nào lại cẩu thả bằng sách của Gauchat, tiến 
sĩ triết học. Tôi đã chán ngấy những sách đáng ghét ấy, 
xuất bản tràn ngập; chán đến nỗi tôi đi đánh bạc còn 
hơn. 


Ông tu viện trưởng hỏi: 


- Còn cuốn Mélanges của ТгиЫе1211 thì quý vị nghĩ 
sao? 


Bà Hầu tước De Parolignac đáp: 


- Chà! Đọc buồn chết đi được! Ông ta đã viết ra tất 
cả những điều mà ai cũng biết; ông ta trịnh trọng thảo 
luận những sự việc chỉ đáng suy nghĩ hời hợt. Ông ta 
đã chiếm hữu tư tưởng của người khác mà ông chẳng 
có gì. Ông ta lại làm hư hết tư tưởng mà ông ta đánh 
cắp. Thật tôi chán ngấy ông ta; nhưng tôi không còn 
phải chán ngấy nữa vì tôi chi đọc có vài trang thôi. 


Tại bàn ăn có một người ra vë thông thái và ý thức; 
ông ta nói vài tiếng ủng hộ luận điệu của bà hầu tước. 
Rồi người ta bàn đến các vở kịch. Bà hầu tước hỏi tại 
sao có những vở được đem diễn vài lần, song người ta 
không sao đọc nổi. Ông thông thái giải thích cho bà 
hiểu có những vở kịch diễn thì hay mà lại không có giá 
trị gì; ông vắn tắt chứng minh rằng người ta lấy một 
vài tình huống trong tiểu thuyết ra mà trình bày trong 
vở kịch thì không đủ. Vở kịch phải có cái gì mới mà 
không kì dị; phải tó ra thâm trầm và luôn luôn tự nhiên; 
phải biết lòng người mà phát biểu tiếng nói của lòng; 
kịch tác gia phải có hồn thơ cao cả mà không để cho 
một vai nào trong vở kịch có về là thi sĩ; phải thâm hiểu 
ngôn ngữ của vai diễn, đặt cho vai ấy những ngôn từ 
thuần túy của họ; duy trì một sự hòa điệu liên tục. 

Ông nói thêm: 

- Ai mà không tôn trọng các nguyên tắc ấy có thể 
sáng tác một hai vở kịch được hoan nghênh trên sân 
khấu nhưng không bao giờ được liệt vào hạng các văn 
nhân danh tiếng. Có rất ít vở bi kịch hay: Có những vở 
hay về đối thoại; những vở khác lại chỉ có những lý 
luận chính trị, làm cho khán giả buồn ngủ; những vở 
kịch khác nữa tả những ảo mộng, viết bằng lối văn thô 
lỗ, với những lời nói dài dòng, những tiếng kêu gọi 
thần linh, những lời khuyên răn sai lầm, những ý tưởng 
tầm thường, những sáo ngữ. 

Chàng Ngây Thơ chăm chú nghe những câu giải 
thích và muốn có một ý niệm về người phát ngôn ấy. Vì 
chàng được bà hầu tước xếp chỗ ngồi cạnh bà, chàng 
xích lại hỏi nhỏ vào tai bà xem người đó là ai? 


Bà đáp: 


- Đó là một nhà thông thái không đánh bạc bao giỜ. 
Thỉnh thoảng ông tu viện trưởng mời ông ta tới dùng 
bữa với tôi. Ông ta rất am hiểu về các kịch tác và sách 
vở và ông có một vở bi kịch đem diễn thì bị khán giả 
huýt gió chê bai, ông còn có một tác phẩm in xong chỉ 
có một cuốn ra khỏi tiệm sách; đó là cuốn ông gửi tặng 
tôi. 

Chàng Ngây Thơ bèn nói: 


- Nếu vậy ông ta là một danh nhân, một Pangloss 
nữa. 


Chàng quay lại phía ông ta, lễ phép hỏi: 


- Thưa ông, ông có tin rằng mọi việc trên đời sẽ 
hoàn hảo hơn và không thể ra ngoài định luật ấy, trên 
thế giới vật chất cũng như thế giới tỉnh thần? 

- Thưa ông, tôi không suy tưởng như vậy. Với tôi 
thì mọi việc trên đời đều mâu thuẫn hết: không ai biết 
được mình thuộc cấp bậc nào, nhiệm vụ của mình là gì, 
mình làm gì và phải làm gì? Ngoại trừ bữa ăn này khá 
vui vë và đoàn kết còn thì chỉ thấy những xung đột khả 
Ố: giáo phái này chống giáo phái kia, quốc hội chống 
giáo hội, văn nhân chống văn nhân, nịnh thần chống 
nịnh thần, tài phiệt chống dân chúng, vợ chống chồng, 
bà con chống bà con: thật là một trận giặc vô tận. 

Chàng Ngây Thơ cãi lại: 

- Tôi đã thấy những việc xấu xa hơn nữa. Nhưng 
một hiền triết đã có lần bị xử giảo, có dạy tôi rằng tất 
cả những việc ấy sẽ hoàn thiện hơn, đó chỉ là cái bóng 
mờ của một bức tranh đẹp. 


- Nhà hiền triết của ông coi thường thiên hạ quá! 


Martin xen lời vào. Những cái bóng mờ của ông ta là 
những vết đen ghê tôm. 


- Những vết đen ấy là do con người gây ra. Chàng 
Ngây Thơ nói. Và con người không thể tránh khỏi 
chúng. 


- Vậy không phải lỗi của con người, Martin nói 
thêm vào. 

Phần đông những con bạc ngồi ăn chẳng hiểu gì về 
những câu tham luận ấy, nên họ cứ uống rượu. Martin 
thì lý luận với nhà thông thái, chàng Ngây Thơ thì thuật 
lại một phần các cuộc phiêu lưu của mình cho nữ gia 
chủ nghe. 


Sau bữa ăn, bà hầu tước dẫn chàng Ngây Thơ vào 
văn phòng của bà, mời chàng ngồi trên một cái ghế dài 
và hỏi: 

- Vậy là ông vẫn còn yêu tha thiết cô Cunégonde, 
dòng dõi nam tước Thunder-ten-tronckh? 

- Thưa bà vâng. 

Bà hầu tước nở nụ cười dịu dàng: 

- Nghe ông nói biết ngay ông là một người Đức trẻ 
tuổi sống ở Westphalie; một người Pháp thì trả lời như 
sau: “Thật tình, tôi đã yêu cô Cunégonde; nhưng nhìn 
thấy bà, thì thưa bà, tôi lo sẽ không yêu cô ấy nữa”. 

- Vậy thưa bà, tôi sẽ đáp lời như ý bà muốn. 

- Ái tình của ông đối với cô ta bắt đầu từ lúc ông 
lượm cái mùi soa cho cô ta, phải vậy không? Tôi muốn 
bây giờ ông lượm cho tôi cái dây nịt của tôi. 

- Xin hết lòng thưa bà. 


Rồi chàng lượm dây nịt lên. 
- Tôi muốn ông nịt lại cho tôi! 
Chàng lại nịt lại cho bà. 


- Ông thấy không? Ông là người ngoại quốc. Bà hầu 
tước nói. Thường tôi vẫn để cho các người yêu tôi ở 
Paris phải chờ tôi mười lăm ngày tôi mới tiếp. Vậy mà 
với ông tôi phải quy hàng ngay từ đêm đầu, vì phải 
dành vinh dự cho một trang thanh niên ở vùng 
Westphalie. 


Người đẹp vừa thấy hai hột kim cương lớn lóng 
lánh trên hai bàn tay của vị khách quý; bà ngỏ lời khen 
ngợi, nồng nàn khéo léo, đến nỗi hai chiếc nhẫn kim 
cương từ tay chàng lọt ngay sang tay bà. 


Khi ra về với ông tu viện trưởng, chàng cảm thấy 
một chút hối hận vì đã bất trung tín với cô Cunégonde. 
Ông tu viện trưởng thông cảm với nỗi lòng u buồn của 
chàng. 


Ông chỉ được chia một phần nhỏ trong số năm 
mưƯơi ngàn quan mà chủ sóng bạc đã ăn được của 
chàng Ngây Thơ và giá tiền hai hột kim cương, nửa là 
tặng, nửa là cưỡng đoạt. Ý định của ông là hưởng thụ 
càng lâu càng tốt, những lợi lộc mà sự quen biết với 
chàng Ngây Thơ còn có thể đem lại cho ông. Ông tó ý 
kiến về cô Cunégonde rất nhiều, trong khi nói chuyện 
với chàng: và chàng cho ông hay chàng sẽ xin lỗi cô về 
vụ bát trung tín, khi nào chàng gặp lại cô ở Venise. 


Ông tu viện trưởng càng gia tăng sự nhã nhặn và sự 
quan tâm đối với chàng: Ông nghe tất cả những lời 
chàng nói, với thái độ chú ý mềm dịu, cả đôi với việc 
chàng làm và việc chàng muốn làm. Ông hỏi: 


- Thưa ông, vậy ra ông có hẹn với cô ấy ở Venise 
sao? 


- Vâng, thưa tu viện trưởng. Nhất quyết, tôi phải 
đến Venise gặp cô. 


Chàng Ngây Thơ thấy khoái chí vì có được người 
nói về điều mà mình ưa thích; theo thói thường của 
chàng, chàng thuật lại cho ông nghe một phần cuộc 
phiêu lưu của chàng với cô gái danh tiếng ở xứ 
Westphalie ấy. 

Tu viện trưởng hỏi: 

- Tôi chắc là cô gái thông minh ấy có viết cho ông 
những bức thư diễm tình lắm? 

- Tôi không nhận được bức thư nào của cô. Ông thử 
nghĩ coi: sau khi vì cô mà tôi bị đuổi ra khỏi tòa lâu đài, 
tôi không thể thư từ gì với cô; kế đến tôi hay tin cô 
chết; rồi tôi gặp lại cô, rồi tôi lại mất cô; sau chót tôi 
gửi cho cô ấy một bức thư hỏa tốc, trong khi chúng tôi 
cách nhau hai ngàn năm trăm dặm, tôi còn chờ cô hồi 
âm. 

Ông tu viện trưởng chăm chú nghe, tỏ vê mơ màng 
một chút. Trước khi ông cáo biệt hai khách ngoại quốc, 
ông hôn họ đằm thắm. 


Sáng hôm sau khi thức giấc, chàng Ngây Thơ nhận 
được một bức thư như sau: 


“Người yêu mến của em, đã tám ngày rồi em bị 
bệnh ở thành phố này. Em nghe tin anh cũng đến đây. 
Em sẽ bay vào vòng tay của anh; nếu em cử động được. 
Em biết anh có ghé Bordeaux, nên em để Cacambo 
trung tín và bà già ở lại đó, họ sẽ theo em đến đây sau. 


Viên tổng trấn ở Buénos-Aires đã đoạt tất cả của cải, 
nhưng em còn lại trái tim anh. Anh hãy đến thăm em 
ngay. Sự hiện diện của anh sẽ làm cho em hết bệnh 
hoặc chết vì vui mừng”. 


Bức thư thắm thiết ấy, bức thư bất ngờ ấy, làm cho 
chàng Ngày Thơ vui sướng không tả được. Bệnh trạng 
của cô Cunégonde cũng làm cho chàng đau đớn vô 
cùng. Giữa hai nỗi lòng ấy, chàng thu xếp hết số vàng 
và kim cương của chàng, rồi cùng Martin đến khách sạn 
mà cô Cunégonde đang ở trọ. Chàng run rẩy xúc сат, 
bước vào phòng cô. Tim đập mạnh, lòng thổn thức, 
chàng muốn vén bức rèm trên giường lên; chàng muốn 
ánh sáng lọt vào. Người gái hầu hạ vội ngăn сап: 


- Coi chừng! Ánh sáng sẽ giết chết cô ấy! 
Rồi nữ tì khép rèm lại. 
Chàng Ngây Thơ vừa khóc vừa hỏi: 


- Bệnh tình ra sao? Em Cunégonde? Nếu em không 
ra khỏi mùng được thì hãy nói với anh! 


Người tớ gái đáp liền: 
- Cô không nói được! 


Lúc này, người nằm trong mùng đưa ra một bàn tay 
tròn trịa mà chàng Ngày Thơ tưới xuống những giọt 
nước mắt; sau chàng để kim cương vào đầy bàn tay 
nàng. Chàng đem theo một cái túi đầy vàng mà chàng 
để trên một cái ghế bành. 


Trong khi chàng Ngây Thơ đang cảm xúc mạnh thì 
bỗng nhiên có một sĩ quan cảnh vị bước vào, theo sau 
là vị tu viện trưởng bạn chàng và một tiểu đội cảnh sát. 
Viên sĩ quan nói: 


- Hai tên khả nghỉ đây rồi! 

Rồi ông ra lệnh các dũng sĩ của ông bắt hai người 
để bỏ vào đề lao. 

Chàng Ngây Thơ thốt ra câu: 


- Tại Eldorado, người ta không đối xử với du khách 
ngoại quốc như thế này. 


Ông Martin tiếp lời: 

- Tôi lại càng tin thêm thuyết thiện ác cộng đồng 
của tôi. 

Chàng Ngây Thơ hỏi viên sĩ quan: 

- Ngài đem chúng tôi đi đâu đây? 

- Đi tới một hầm tối của đề lao. 

Martin khi bình tâm trở lại, suy đoán ra rằng cái bà 
tự nhận là cô Cunégonđe ấy là một tên nữ tướng lường 
gạt; cái ông tự xưng là tu viện trưởng ấy cũng là một 
tay lường gat; còn tên sĩ quan cũng là một tên lường 
gạt nữa. 


Chàng Ngây Thơ không muốn theo đuổi những thủ 
tục pháp luật phức tạp, chàng lại nóng lòng gặp được 
cô Cunégonde thật, nên chàng nghe theo lời khuyên của 
ông Martin, đề nghị biếu viên sĩ quan ba viên kim 
cương nhỏ, đáng giá mỗi viên ba ngàn bạc. Viên sĩ quan 
cầm gậy ngà nói: 

- Thưa ông, dầu ông có phạm những tội tày đình, 
ông vẫn là người lương thiện nhất trên thế gian. Ba 
viên kim cương! Mỗi viên ba ngàn bạc! Thưa ông, dầu 
tôi có phải chết, tôi cũng không nỡ bỏ ông vào ngục tối. 
Tại đây người ta bắt tất cả những người ngoại quốc. 


Nhưng xin ông cứ để mặc tôi gỡ cho. Tôi có một người 
em ở Dieppe, vùng Normandie; tôi sẽ đưa ông tới đó và 
nếu ông có một viên kim cương tặng hắn thì hắn sẽ săn 
sóc cho ông tử tế cũng như tôi. 


Chàng Ngây Thơ hỏi: 


- Nhưng tại sao người ta bắt tất cả những người 
ngoại quốc? 

Vi tu viện trưởng cất tiếng đáp: 

- Đó bởi vì một tên khố rách áo ôm xứ Artois đã 
nghe nói những điều xằng bậy: việc đó khiến hắn phạm 
tội giết vua, không chi vụ xảy ra hồi tháng Năm năm 
1694, mà còn cả vụ tháng Mười hai năm 1594, và còn 
nhiều tên vô lại khác nghe những lời хапе bây mà 
phạm tội ấy vào những năm khác tháng КҺас!1221, 


Thế là viên cảnh vệ giải thích rõ thêm. 
Chàng Ngây Thơ la lên: 


- Chao ôi! Những kë ghê gớm! Không ngờ những vụ 
kinh tôm như thế này lại хау ra ở một đất nước mà dân 
chúng nhảy múa, ca hát. Liệu tôi có thể ra khỏi xứ này 
cấp tốc, một xứ mà khi dám chọc giận hùm beo! Tôi chỉ 
thấy loài gấu ở xứ tôi! Tôi chỉ thấy loài người ở xứ 
Eldorado mà thôi. Thưa sĩ quan, tôi cầu ơn chúa mà 
nhờ ông đưa tôi đến Venise, nơi tôi chờ gặp lại cô 
Cunégonde. 


Viên sĩ quan nối lời giải thích thêm. 
- Tôi chỉ có thể đưa ông đến miền nam Normandie. 


Liền đó, viên sĩ quan cởi cùm xích cho mọi người, 
nói rằng mình đã bắt lầm. Ông cho người đưa chàng 


Ngây Thơ và ông Martin đến Dieppe, giao vào tay người 
em của ông. 


Lúc này có một chiếc tàu Hà Lan nhỏ ở ngoài khơi. 
Nhờ ba viên kim cương nữa làm quà, mà người em của 
viên sĩ quan đã trở thành người tận tâm nhất trên đời; 
hắn đưa chàng Ngây Thơ và những người đi theo chàng 
xuống tàu. 


Chiếc tàu sắp đi hải càng Portsmouth nước Anh. Đó 
không phải là đường đi Venise, nhưng chàng Ngây Thơ 
cũng vui lòng vì thoát được cái hỏa ngục, chàng sẽ tính 
chuyện di Venise sau, khi có cơ hội. 


Chương XXIII 
CHÀNG NGÂY THƠ VÀ MARTIN TỚI MIỀN DUYÊN 
HẢI ANH RỒI BỒ ĐI NGAY 


Trên chiếc tàu Hà Lan, chàng Ngây Thơ la lên: 

- Pangloss tiên sinh ơi! Ông Martin ơi! Cô 
Cunésonde yêu quý ơi! Thế giới này là cái gì vậy? 

Martin đáp: 

- Là một cái vừa điên rồ vừa ghê gớm! 

- Ống biết nước Anh, ở đấy người ta có điên như ở 
nước Pháp không? 


- Gũng là một sự điên rô nhưng là điên rô theo một 
lối khác. Hẳn ông biết rằng hai nước ấy gây chiến với 
nhau chỉ vì vài thửa đất tuyết phủ gần xứ Gia Nã 
Đạil!23l, họ chi phí vào cuộc chiến tốt đẹp này một số 
tiền đáng giá hơn cả giá xứ Gia Nã Đại. Nếu muốn biết 
nước này điên rồ hơn nước kia thế nào thì tài sơ trí 
thiển của tôi không cho tôi nói chắc được. Tôi chi có 
thể nói đại khái là những người Anh mà ta sắp gặp là 
những người rất ưu sầu buồn tẻ. 

Đang nói chuyện, tàu đã tới bến Portsmouth. Trên 
bến một đám đông dân chúng tụ lại, chăm chú nhìn 
một người khá to lớn bị bịt mắt, đứng trên boong 
thượng một chiếc tàu trong đoàn thủy lực. Bốn quân sĩ 
đứng đối điện với người ấy, bắn mỗi người ba viên đạn 
vào đầu người kia, một cách bình Һар vô cùng. Tất cả 
dân chúng xem xong ra về, hết sức hài lòng. 


Chàng Ngây Thơ hỏi: 


- Những việc này là chuyện gì vậy? Và ma quỷ nào 
ám ảnh để đến nỗi như thế? Người vừa bị giết với đủ 
nghỉ thức là ai? 

- Người ấy là một đô đốc. 

- Và tại sao lại giết người đô đốc ấy? 


- Vì ông ta không chịu giết cho thật nhiều người. 
Ông ta tác chiến với một đô đốc Pháp, tàu của ông 
không tới gần tàu của Pháp để bắn siết. 

- Nhưng tôi thấy vị đô đốc Pháp cách xa vị đô đốc 
Anh một khoảng cũng như ông này cách xa ông kia. 

- Điều ấy không thể cãi được là lẽ tất nhiên rồi. 
Song ở xứ này thỉnh thoảng lại phải giết một đô đốc để 
khích lệ những người khácl1241. 


Chàng Ngây Thơ choáng váng và thấy chướng tai 
gai mắt về những điều trông thấy và nghe thấy, đến nỗi 
chàng thương lượng với ông chủ tàu Hà Lan đưa chàng 
đi Venise ngay lập tức dầu chàng có bị lường gạt, cướp 
của như ở Surinam. 


Viên thuyền trưởng sẵn sàng sau hai ngày. Tàu đi 
ven miền duyên hải Pháp và đi ngang qua hải cẳng 
Lisbonne, khiến chàng Ngây Thơ sực nhớ lại những 
chuyện cũ ở đây mà rùng rợn. Tàu vào eo biển và tới 
Địa Trung Hải, sau chót đến Venise. 


Chàng Ngây Thơ ôm Martin hôn và la lên: 


- Đội ơn Chúa! Tại đây tôi sẽ gặp lại cô Cunégonde 
xinh đẹp của tôi. Tôi trông cậy vào Cacambo cũng như 
tự trông cậy vào nơi tôi. Mọi việc đều tốt đẹp, mọi sự 
đều hoàn hảo, mọi sự sẽ hoàn thiện hơn mãi. 


Chương XIV 
GẶP LẠI CÔ PAQUETTE TRONG TAY MỘT TU SĨ 


Khi vừa tới Venise, chàng Ngây Thơ cho đi tìm 
Cacambo tại tất cả các quán rượu, các tiệm cà phê, các 
nơi buôn hương bán phấn, song không thấy anh ta ở 
đâu. Ngày nào chàng cũng phái người xuống các tàu bè 
mới tới: không có tin tức gì của Cacambo hết. 

Chàng nói với Martin: 

- Sao đây? Tôi đã mất thì giờ đi từ Surinam tới 
Bordeaux, từ Bordeaux tới Paris, từ Paris tới Dieppe, từ 
Dieppe tới Portsmouth, rồi đi ven biển Bồ Đào Nha, Y 
Pha Nho, vượt qua suốt Địa Trung Hải, lại phải ở 
Venise vài tháng, mà cô Cunégonde vẫn chưa thấy đến! 
Thay vì gặp cô, tôi lại gặp phải cái mụ đàn bà lố bịch 
và một ông tu viện trưởng! Có lẽ Cunégonde đã chết 
rồi, thôi tôi chỈ còn có chết theo cô cho rồi. Ôi! Nếu cứ 
ở xứ Eldorado còn hơn là trở lại cái đất Âu châu xấu xa 
này! Ông bạn Martin ơi, ông nói có lý biết bao: Mọi sự 
đều là ảo ảnh, đều là tai hoa! 

Chàng buồn thê thẳm, không còn muốn dự các buổi 
hòa nhạc, các cuộc giải trí trong ngày hội giả trang. 
Không một bà quý phái nào khêu gợi được lòng ham 
thích của chàng. Martin bảo chàng: 


- Thật ra ông chất phác quá, nên mới tin rằng một 
tên đầy tớ giống lai, có năm sáu triệu trong túi lại đi 
đến tận cùng thế giới mà tìm người yêu của ông rồi dẫn 
tới Venise cho ông. Nếu y kiếm được thì y lấy cô ta làm 
vợ, nếu y không kiếm được thì y lấy một người vợ 
khác. Tôi khuyên ông hãy quên đi tên đầy tớ Cacambo 


và người đẹp Cunégonde của ông. 


Những lời của Martin không khuyên nổi chàng 
Ngây Thơ. Chàng càng đau buồn thêm. Ông Martin 
không ngớt lời giải thích cho chàng thấy trên thế gian 
này có rất ít đạo đức và hạnh phúc, ngoại trừ ở xứ 
Eldorado là nơi không ai đi tới được. 


Lúc hai người thảo luận và trong khi chàng Ngây 
Thơ mong chờ Cunégonde, chàng bỗng thấy ở quảng 
trường Saint-Marc, một thanh niên tu sĩ phái 
Théatinl125l khoác tay một thiếu nữ. Tu sĩ có vẻ khỏe 
mạnh, lanh lẹ, mắt sáng, đi đứng hiên ngang. Thiếu nữ 
rất đẹp, vừa đi vừa hát. Nàng nhìn tu sĩ một cách say 
đắm và thỉnh thoảng lại bẹo hai má phúng phính của 
ông. 


Chàng Ngây Thơ bảo Martin: 


- Ít ra ông cũng phải nhìn nhận rằng cặp này sung 
sướng. Từ trước đến giờ tôi gặp ở nơi nào có người ở, 
thì nơi đó có những kẻ khổ sở, ngoại trừ xứ Eldorado; 
bây giờ tôi dám cá rằng thiếu nữ và tu sĩ kia là người 
rất sung sướng. 

Martin cãi lại: 


- Tôi cá rằng họ không sung sướng. Chúng ta chỉ 
mời họ đi ăn là ông sẽ thấy tôi đoán không lầm. 

Ông liền tiếp xúc với hai người, ngỏ lời khen ngợi 
họ, mời họ về nhà hàng của mình dùng bữa. Món ăn sẽ 
gồm có mì ống, chim đa đa, trứng cá chiên; rượu thì có 
bốn thứ hảo hạng: rượu Montepulciano, rượu Lacrima- 
christi, rượu đảo chypre và rượu Samos. Khi được mời, 
cô thiếu nữ đỏ mặt, còn tu sĩ nhận lời ngay. Cô đi theo 
tu sĩ và liếc mắt nhìn chàng Ngây Thơ, cô thất sắc, ngạc 


nhiên, bối rối, mắt cô bỗng mờ vì vài giọt lệ. Vừa vào 
phòng của chàng Ngây Thơ, cô liền nói: 

- Ôi! Chàng Ngây Thơ! Không nhận ra Paquette hay 
sao? 


Từ nãy đến giờ chàng Ngây Thơ đâu có để ý nhìn cô 
vì đầu óc còn bận mơ tưởng đến Cunégonde. Giờ đây 
nghe cô nói, chàng mới la lên: 


- Chao ôi! Có Paquette! Phải chăng vì cô mà ông 
Pangloss đã lâm vào cảnh đau thương như là tôi đã 
thấy? 


- Than ôi! chính tôi là Paquette đây. Thì ra ông đã 
hỏi được hết chuyện về ông Pangloss rồi. Tôi đã biết tất 
cả những đau khổ ghê gớm xảy ra cho gia đình bà nam 
tước và cô Cunégonde xinh đẹp. Tôi thề với ông rằng số 
phận tôi cũng buồn thẳm không kém. Khi ông còn ở 
nhà, ông thấy tôi ngây thơ biết bao. Một tu sĩ dòng 
François, là người tôi đến xưng tội, đã cám dỗ tôi dễ 
dàng. Những chuyện kế tiếp thật là ghê gớm. Vị nam 
tước đã đá đít đuổi ông đi, cũng lại trục xuất tôi ra khói 
lâu đài. Nếu không có một y sĩ giỏi săn sóc cho tôi thì 
tôi đã chết rồi. Ít lâu sau vì thọ ơn y sĩ ấy, tôi phải làm 
người tình của ông ta. Vợ ông ghen lồng lộn ngày nào 
cũng đánh tôi tàn nhẫn. Viên y sĩ ấy lại là người xấu xí 
nhất đời, còn tôi thì khổ sở nhất đời, tôi bị đánh đập 
hằng ngày chỉ vì một người đàn ông mà tôi không hề 
yêu. Ông cũng biết một người đàn bà tính nóng này mà 
làm vợ một y sĩ thì nguy hiểm biết chừng nào. VỊ y sĩ 
ấy bất mãn về những cư xử của bà vợ, một hôm nhân 
bà bị cảm nhẹ ông cho bà uống một thứ thuốc rất 
nhiệm màu khiến bà phải thiệt mạng sau hai giờ дийп 
quại đau đớn. Song thân bà kiện y sĩ về tội sát nhân. 


Ông ta bỏ trốn và tôi bị bắt bỏ tù. Nếu tôi không có 
chút nhan sắc thì tôi đã không thể thoát tội. Ông quan 
tòa thả tôi ra với một điều kiện là tôi để cho ông kế vị 
ông y sĩ. Chẳng bao lâu tôi lại bị một thiếu nữ khác, 
một tình địch, đẩy tôi ra khỏi nhà. Thế là tôi phải tiếp 
tục sống bằng cái nghề ghê tởm này, cái nghề gây уш 
thú cho phái các ông mà đối với phụ nữ chúng tôi lại là 
một vực thẳm sầu khổ. Tôi đến Venise hành nghề. AI 
Có bao giờ ông có thể tưởng tượng được cái nghề này 
ra sao: phải mơn trớn một ông già lái buôn, một luật 
sư, một thầy tu, một anh lái đò, một tu viện trưởng, ai 
cũng như ai; lại còn phải chịu những lời chửi rủa, 
những sl nhục; có khi phải đi mượn một cái váy của chị 
em mà bận để rồi cho một thằng cha kinh tởm tốc lên; 
lại có khi bị một khách làng chơi móc hết số tiền vừa 
kiếm được với một khách khác; có khi bị cảnh sát bắt 
giữ làm tiền, trong khi ấy, chỉ thấy viễn cảnh của tuổi 
già khủng khiếp, hay một nhà thương và một đống rác. 
Ông nghĩ đến những nông nỗi ấy, ông sẽ phải kết luận 
rằng tôi là một kiếp người khổ nhất trần gian. 


Paquette tâm sự như vậy với chàng Ngây Thơ, trong 
một quầy rượu, trước sự hiện diện của ông Martin. Ông 
này bảo với chàng: 


- Ông thấy không? Tôi đã thắng phân nửa cuộc 
đánh cá này dó! 

Ông Giroffée - người đi cùng với Paquette - thì đang 
ngồi trong phòng ăn, uống rượu khai vị, chờ bữa ăn sắp 
dọn ra. 

Chàng Ngây Thơ nghe xong câu chuyện của 
Paquette, hồi lại cô: 


- Nhưng cô tổ ra vẻ vui cười, hài lòng, khi tôi gặp 


cô hồi nãy; cô ca hát, cô bẹo má vị tu sĩ, tổ ra mình là 
người sung sướng, chứ đâu có khổ sở như cô nói. 


- À, thưa ông, đó cũng là một đau khổ của nghề 
này. Hôm qua tôi bị một sĩ quan đánh và đoạt tiền, hôm 
nay tôi lại phải cười cợt với một tu sĩ. 


Chàng Ngây Thơ không còn có thể nghe thêm nữa. 
Chàng xin nhận là thua ông Martin trong vụ đánh cá và 
ông đã nói đúng lý. Sau đó mọi người ngồi vào bàn ăn, 
có cả Paquette và vị tu sĩ. Trong khi ăn uống ai cũng tổ 
ra vui vẻ. Khi gần xong bữa, người ta nói chuyện tâm 
tình với nhau cởi mở hơn. Chàng Ngày Thơ hỏi vị tu sĩ: 


- Thưa cha, cha có về hưởng thụ một số phận mà ai 
cũng thèm muốn. Sức khỏe xanh tươi chói rạng trên nét 
mặt cha. Sắc diện cha tỏ ra cha hạnh phúc. Cha lại có 
một cô gái đẹp để tiêu sầu giải muộn. Chắc cha rất hài 
lòng với nghề làm tu sĩ Théatin của mình. 

- Thật ra, thưa ông, tôi lại muốn trầm hà tất cả các 
tu sĩ Théatin. Cả trăm lần, tôi muốn nổi lửa thiêu rụi tu 
viện để rồi xin làm dân Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tôi mười lăm 
tuổi, thân mẫu tôi ép buộc tôi phải bận cái áo dài khả ố 
này để bà có thể tăng phần sàn nghiệp cho người anh 
đáng khinh bi của tôi. Trong tu viện thì xảy ra những 
việc ganh ghét, chia rẽ, điên rồ. Thật tình tôi có hành lễ 
thuyết giáo vài lần vụng về để có chút tiền, song bị tu 
viện trưởng đoạt mất phân nửa. Tiền còn lại, tôi dùng 
để bao gái. Nhưng mỗi khi trở về tu viện, tôi lại muốn 
đập đầu vào tường phòng ngủ cho rồi. Các bạn đồng 
nghiệp của tôi cũng trong một tình trạng như vậy. 


Martin xoay lại phía chàng Ngây Thơ hỏi: 
- Bây giờ ông đã thấy tôi thắng toàn thể cuộc đánh 


cá chưa? 


Chàng Ngày Thơ tặng Paquette hai ngàn bạc và ông 
Giroffée một ngàn đồng, rồi nói với Martin: 

- Tôi xin trả lời ông rằng với số tiền ấy họ sẽ sung 
sướng. 

- Tôi không tin; có lẽ ông sẽ làm cho họ khổ hơn với 
số tiền ấy. 

- Việc ra sao thì sẽ biết, chỉ có một điều làm cho tôi 
được an ủi là có những người mình tính không bao giờ 
gặp được mà lại được gặp. Nếu như tôi đã gặp lại được 
con trừu đỏ của tôi và Paquette, thì thế nào cũng sẽ 
thấy được Cunégonde. 

- Tôi ao ước được như vậy và có ngày cô sẽ tạo 
hạnh phúc cho ông, song tôi vần cứ nghỉ ngờ. 

- Ông cứng rắn quá. 

- Ấy là vì tôi đã từng trải nhiều rồi. 

Chàng Ngây Thơ lại bảo Martin: 

- Ông hãy nhìn những người chèo du thuyền kia: họ 
chăng luôn luôn ca hát đó sao? 

- Ông không thấy họ trong nhà họ, với vợ dại con 
thơ của họ. Vị nguyên thủ có sự lo nghĩ của mình thì 
những anh chèo thuyền cũng có những lo nghĩ của các 
anh ấy. Cố nhiên nếu xét tổng quát thì số phận của anh 
chèo thuyền khá hơn số phận của vị nguyên thủ, nhưng 
theo tôi sự sai biệt không có là bao và không đáng cứu 
xét. 


Chàng Ngây Thơ lại hồi: 


- Người ta nói rằng có ông nguyên lão nghị viên 
Pococurenté sống trong cái lâu đài tốt đẹp kia bên sông 
Brenta; ông ta tiếp đón người ngoại quốc ân cần lắm. 
Người ta cho rằng ông ta không bao giờ ưu phiền. 


- Nếu vậy tôi cũng muốn đi thăm một người hiếm 
có như thế. 


Chàng Ngây Thơ liền bảo bạn xin phép Pococuranté 
để được đến thăm ông ngày mai. 


Chương XXV 
ĐI DU THUYỀN ĐẾN THĂM LÃNH CHÚA 
POCOCURENTÉ, NHÀ QUÝ TỘC THÀNH VENISE 


Chàng Ngây Thơ cùng ông Martin đi thuyền “gông 
đôn” trên sông Brenta đến cung điện của nhà quý tộc 
Pococurentél126l, Những khu vườn của ông được trang 
trí bằng những pho tượng rất mỹ thuật; cung điện xây 
cất theo một lối kiến trúc mới. Chủ nhân chừng sáu 
mươi tuổi, giàu có lớn, tiếp đón hai du khách tò mò 
một cách lễ phép song không được niềm nở cho lắm; 
chàng Ngây Thơ bất mãn còn ông Martin thì không. 


Trước hết hai thiếu nữ đẹp, quần áo sạch sẽ, đem 
kem sôcôla ra mời khách, thứ kem làm rất khéo. Chàng 
Ngây Thơ tấm tắc khen nhan sắc hai cô, sự duyên dáng 
và khéo léo của hai cô. 

- Đó là hai thiếu nữ dễ thương, nghị sĩ Pococurenté 
nói, đôi khi tôi cho hai cô ấy nằm chung giường tôi vì 
tôi đã chán ngán các bà quý phái; chán lối làm dáng của 
các bà, lòng ghen tuông, sự ganh ghét, sự quạu quo, 
tính nhỏ nhen, kênh kiệu, dại dột của các bà; lại còn 
phải làm thơ hoặc mượn người làm thơ tặng các bà. 
Nhưng hai thiếu nữ này đã bắt đầu làm tôi buồn chán. 

Sau bữa ăn trưa, chàng Ngây Thơ đi tàn bộ trong 
hành lang trưng bày những bức họa; chàng phải ngạc 
nhiên ngắm nghía, hôi hai bức đầu là của danh sư hội 
họa nào? 

- Đó là của Raphaẽll!127l, ông nghị đáp. Tôi đã mua 
cách đây vài năm, với một giá khá cao, chi vì tính háo 
danh; người ta nói rằng đó là những tác phẩm có giá trị 


nhất ở Ý. Nhưng hai bức họa ấy không làm tôi hài lòng 
mấy; màu hơi buồn, xám; mặt người trong bức họa 
không đủ tròn trịa và không nổi bật; quần áo thì chả 
giống vải. Tóm lại, dầu người ta nói sao đi nữa, tôi 
không thấy bức họa tả đúng cảnh thiên nhiên; tôi chỉ 
ưa một tác phẩm khi nó làm tôi thấy như là đứng trước 
một cảnh thiên nhiên thật sự; nay không có tác phẩm 
nào loại ấy. Tôi có nhiều bức họa, nhưng tôi không 
buồn nhìn đến nữa. 


Trong khi chờ bữa ăn tối, ông Pococurenté cho cử 
một bản nhạc hòa tấu. Chàng Ngây Thơ thấy điệu nhạc 
êm dịu. Ông nghị lên tiếng phê bình: 


- Tiếng huyên náo này chi có thể mua vui trong nửa 
giờ; nếu kéo dài hơn nữa, nó làm mọi người mệt nhọc, 
dầu không ai dám nói ra. Ngày nay âm nhạc chỉ là một 
nghệ thuật trình bày những cái khó khăn, mà cái gì có 
tính cách khó khăn thì không làm cho người ta vui thích 
lâu dài được. Có lẽ tôi ưa nhạc kịch hơn, nếu người ta 
không làm cho vở nhạc kịch thành quái gở khiến tôi bất 
bình. Ai ưa thích thì cứ đi xem: có những vở nhạc kịch 
chỉ để xen vào hai hay ba bài nhạc lố lăng, không thích 
hợp, đế phô trương cuống họng cô ca sĩ. Ai thích cảm 
động thì cứ đi xem một kép hát cất tiếng lên ca trong 
vai César và Catonl128] những thứ nghệ thuật nghèo 
nàn ấy mà nước Ý tự hào, và các vua chúa trả giá rất 
đắt. 

Chàng Ngây Thơ tham luận một chút song với một 
cách kín đáo. Martin thì đồng ý với nghị sĩ 
Рососигепіё 1291, 


Chủ và khách ngồi vào bàn ăn. Sau bữa ăn, họ đưa 
nhau vào phòng đọc sách, chàng Ngây Thơ thấy một 


cuốn sách của Homèrel130Ì, đóng rất đẹp, ngô lời khen 
ngợi theo sở thích của chàng: 


- Thật là cuốn sách gây thích thú cho Pangloss, triết 
gia danh tiếng nhất nước Đức. 


- Nhưng nó không làm cho tôi thích thú chút nào - 
ông Pococurenté lạnh lùng nói. Khi xưa người ta làm 
cho tôi tưởng lầm là đọc sách ấy rất khoái; nhưng trong 
sách tả những trận chiến cứ lặp đi lặp lại hoài, mà lại 
giống nhau: những vị thần luôn hiện ra mà chẳng làm 
gi quyết định; vai Hélène trong kịch là đối tượng của 
cuộc chiến mà chỉ là một vai trò lu mờ, thành Troie bị 
vây hãm mà lại không bị chiếm doat!131l, Tất cả bao 
nhiêu sự kiện ấy làm cho tôi buồn đến chết được. Tôi 
có hỏi các nhà thông thái xem họ có buồn như tôi 
không, họ trả lời tôi rằng cuốn sách ấy cầm trên tay là 
lại phải bỏ xuống liền, song vẫn phải để nó trong tủ 
sách vì nó là một pho tượng cổ; nó giống như những 
huy chương sét гі, không thể bán được. 


Chàng Ngây Thơ hỏi: 
- Chắc ngài không nghĩ như thế về Virgile? 


- Tôi cho rằng cuốn thứ nhì, thứ tư và thứ sâu trong 
bộ L”Enéidel132Ì của ông ấy thì rất hay, nhưng các nhân 
vật của ông thì không còn gì lạnh lùng và khả ố cho 
bằng: Enée hiếu thảo; cloanthe khỏe mạnh; Achates bạn 
tốt; Ascanius còn ít tuổi, trê con; vua Latinus khờ dại; 
hoàng hậu Amata thì phú hào, Lavinia thì vô vị. Tôi ưa 
các tác phẩm của Tasse và những chuyện ngắn của 
Ariostel133Ì hơn. 


- Thưa ngài, tôi mạn phép hỏi ngài có thích đọc 
Horacel134l không? 


- Trong ấy có những châm ngôn mà con người lịch 
sự trên đời dễ sử dụng. Cô đọng trong những câu thơ, 
chúng in sâu vào trong trí nhớ. Nhưng tôi ít chú ý đến 
cuộc du hành của tác giả tới Brindes và những lời mô tả 
của ông về một bữa ăn không ngon lành, cùng cuộc cãi 
vã giữa gã Pupilus nào đó bằng lời lẽ tục tằn, với một 
người lời chua như dám. Tôi rất ghê tôm phải đọc 
những câu thơ thô tục của ông chống lại các bà già và 
các mụ phù thuỷ; và tôi cũng chẳng hiểu thơ ông ta giá 
trị ở chỗ nào khi ông ta nói với ông bạn Maecenas của 
mình rằng nếu ông ta được xếp vào hàng các thi sĩ trữ 
tình thì vầng trán cao cả của ông ta sẽ va vào các vì 
tỉnh tú. Kể khờ dại luôn luôn mến chuộng một tác giả 
đã được ua thích, còn tôi thì tôi đọc sách là để cho tôi; 
tôi đọc cái gì tôi áp dụng được. 


Chàng Ngây Thơ vốn đã được giáo dục bằng 
phương pháp cứng rắn, không để cho chàng có được 
tinh thần xét đoán, nên chàng rất lấy làm lạ khi nghe 
ông nghị Pococurenté nói những điều ấy. Martin thì cho 
lối suy tư của ông là hợp lý. 


- А! Đây là một tác phẩm của Сїсёгоп!1351, chàng 
Ngây Thơ la lên. Chắc hẳn với một đại danh nhân như 
thế, ngài không phải buồn tẻ. 

- Tôi không đọc ông ta bao giờ - ông nghị đáp. - Dầu 
tác giả ấy có bào chữa cho Rabirius hay Cluentius cũng 
chẳng quan hệ gì. Tôi đã biết khá nhiều vụ án, cũng 
như một thẩm phán, nên không cần đọc thêm vụ nào 
nữa. Tôi ưa thích những tác phẩm triết lý của Cicéron 
hơn. Nhưng khi tôi nhận xét rằng ông ta nghỉ ngờ tất cả 
mọi sự, thì tôi thấy ông cũng như tôi thôi, tôi kết luận 
rằng tôi cũng hiểu biết như ông. Tôi không cần đến ai 
cả. 


- À! Đây là tám mươi cuốn sưu tập các thiên khảo 
cứu của một viện hàn lâm khoa học, Martin tiếp lời. Có 
thể có gì bổ ích trong pho sách này. 


- Nếu như một trong những tác giả pho sách ấy chỉ 
cho người ta biết nghề chế tạo kim gút, thì cùng gọi là 
bổ ích, - ông Pococurenté đáp. Song tôi chỉ đọc thấy 
trong sách ấy những hệ thống khô khan, không có gì ích 
lợi са. 


- Ô kìa! Bao nhiêu là vở kịch tôi thấy đủ cả, bằng 
tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Y Pha Nho, chàng Ngây Thơ 
la lên. 


- Phải, vị nghị sĩ đáp, có đến ba ngàn vÓ mà tôi 
không thấy được ba tá kịch có giá trị. Còn những cuốn 
thuyết giáo kia, tất cả không đáng giá bằng một chương 
của Sénèque!136]; những cuốn sách thần học đồ só kia, 
tôi không bao giờ mở ra một cuốn, và cũng không có ai 
đọc. 


Martin nhìn thấy những ngăn chứa đầy sách viết 
bằng tiếng Anh, liền nói: 


- Tôi tin rằng một người theo phái cộng hòa sẽ ưa 
đọc những sách ấy. Chúng được viết một cách rất tự 
do. 


Ông Pococurenté đáp: 


- Phải, được tự do viết điều gì mình suy nghĩ thì tốt 
đẹp làm sao! Đó là một đặc quyền của con người. Trong 
khắp nước Y chúng tôi, người ta chi viết ra những gì 
người ta không được suy nghĩ; những người ở cái tổ 
quốc của những César, của những Antonin, không bao 
giờ được phát biểu ý kiến gì nếu một thầy tu dòng 
Thánh Dominiquell3Ì không cho phép. Tôi rất bằng 


lòng về sự tự do mà các nhà hiền triết Anh phát biểu, 
nếu tỉnh thần bè đảng đừng làm hư lại cái tỉnh hoa 
đáng trọng của tự do cao quý ấy. 


Chàng Ngây Thơ thấy một tác phẩm của 
Miltonl!38Ì, hỏi chủ nhân có cho tác giả ấy là một danh 
nhân chăng? Ông Pococurenté đáp: 


- Ông ấy à? Con người man rợ ấy đã phê bình rất 
dài chương đầu của Kinh Cựu Ước|!323Ì bằng mười 
cuốn thơ, lời cứng rắn? Cái tên bắt chước vụng về 
người Hy Lạp ấy đã làm lệch lạc ý niệm về sự khai 
thiên lập địa. Trong khi Moïse hình dung đấng Bất diệt 
tạo ra thế gian bằng lời nói, thì tác giả thô lỗ ấy lại cho 
rằng Đấng Cứu thế lấy cái compa trong một cái tủ của 
trời mà tạo ra Trái đất. Tôi đâu phải người ưa thích tác 
giả; ông ta làm hư hồng cả ý niệm về địa ngục và ma 
quy của Tasse, mô tả quỷ Lucifer khi là loài cóc, khi là 
giống người lùn; ông lặp lại cả trăm lần những lời 
giống nhau, thảo luận về thần học; trong khi tỏ ý bắt 
chước Arioste khi ông này mô tả ra sự sáng tạo ra hỏa 
khí để khôi hài, ông ta lại tả một cách trịnh trọng cảnh 
ma quỷ bắn súng thần công lên trời. Tôi cũng như mọi 
người khác ở Ý, không ai tin được những chuyện kỳ dị 
buồn thảm ấy. Hôn phối giữa Tội lỗi và Tử thần với 
những con rắn mà Tội lỗi sinh sản, làm cho người nào 
có ý thức đều phải nôn mửa; việc mô tả rất dài về một 
nhà thương chỉ hay đối với những kẻ đào huyệt. Tập 
thơ mờ ám, kỳ dị và đáng tôm ấy, ngay từ lúc xuất bản 
đã bị khinh Ы. Ngày nay tôi coi nó cũng như những 
người đương thời trong tổ quốc nó đã đối xử với nó. 
Rốt cuộc, tôi nói những điều gì tôi suy nghĩ, chứ tôi 
không cần muốn người khác cũng phải suy nghĩ như 
tôi. 


Chàng Ngây Thơ buồn râu vì những lời nói ау; 
chàng tôn trọng Homère, chàng ưa thích Milton. Chàng 
nói nhỏ với Martin: 

- Than ôi! Tôi rất lo sợ rằng ông này sẽ khinh bỉ 
thậm tệ những thi sĩ của nước Đức chúng ta. 


- Có thế cũng chẳng hại gì lớn. Martin đáp. 


Chàng Ngày Thơ lẩm bẩm: “Ó! Cái ông này tự cao 
tự đại biết bao; ông ta cho mình là một danh nhân cao 
cả, không có tác giả nào làm cho ông hài lòng.” 

Sau khi xem các cuốn sách trong phòng đọc sách, ba 
người đi ra vườn. Chàng Ngây Thơ ngỏ lời khen ngợi 
khu vườn tốt đẹp. Chủ nhân liền nói: 


- Tôi không thấy khu vườn nào vô vị bằng khu 
vườn này; ở đây chúng tôi chỉ có những cây cối tầm 
thường; mai kia tôi sẽ trồng lại cây cối theo một dự án 
cao nhã hơn. 


Khi hai người khách tò mò cáo biệt chủ nhân, chàng 
Ngây Thơ nói với Martin: 

- Chắc ông phải chịu rằng ông nghị sĩ đây là người 
sung sướng nhất vì ông cao cả hơn tất cả những gì mà 
ông có. 

Martin cãi lại: 

- Ông không thấy sao? Ông ấy chán ngán tất cả 
những gi mà ông ta có! Đã lâu lắm Platon nói rằng 
“những bao tử tốt hơn hết không phải là những bao tử 
hắt hủi tất cả những món ăn”L120], 

Chàng Ngây Thơ nói tiếp: 

- Nhưng người ta cũng thấy vui thích khi có thể chê 


bai tất cả và nhận thấy những lỗi lầm ở những cái mà 
kë khác cho là tốt đẹp, ông có đồng ý không? 

- Ông nói vậy có nghĩa là người ta thấy vui thú 
trong lòng chỉ vì chê bai và nói mình không thấy gì vui 
thú? 

- Vậy thì chỉ có tôi là sung sướng khi tôi gặp lại 
được cô Cunégonde. 

- Ông nên hy vọng là phải lắm. Martin kết luận. 

Thế rồi ngày tháng trôi qua; Cacambo vẫn không 
thấy trở lại. Chàng Ngây Thơ đau buồn quá, đến nỗi 
chàng không còn quan tâm đến việc cô Paquette và tu sĩ 
Giroflée không trở lại để cảm ơn chàng. 


Chương XXVI 
CHÀNG NGÂY THƠ VÀ MARTIN DÙNG BỮA VỚI SÁU 
NGƯỜI NGOẠI QUỐC 


Một buổi tối, chàng Ngây Thơ và Martin sắp sửa đi 
ăn với những người ngoại quốc ở trọ cùng nhà hàng, 
thì bỗng nhiên ở phía sau lưng chàng, có một người đàn 
ông mặt mày đen bóng như thoa mỡ, nắm lấy tay chàng 
và nói: 

- Xin ông sẵn sàng đi với tôi; ông cần đi gấp. 

Chàng ngoảnh lại thì thấy Cacambo. Chàng chỉ ngạc 
nhiên và sung sướng nếu như được thấy Cunégonde. 
Tuy vậy chàng cũng có thể mừng điên lên được khi gặp 
lại Cacambo. Chàng ôm lấy người bạn cũ mà hỏi: 


- Cunégonde không có ở đây sao? Cô ta ở đâu? Anh 
hãy đưa tôi đến với cô để tôi cùng với cô chết vì vui 
sướng. 

- Cunếégonde không có ở đây. Cô ở tận 
Constantinople. 

- Ở tận Constantinople à! Trời ơi! Nếu nàng ở tận 
nước Trung Hoa, tôi cũng bay luôn đến đó... Chúng ta 
đi liền được không? 

Cacambo đáp: 

- Chúng ta sẽ đi sau bữa ăn tối. Tôi không nói nhiều 
lời được; tôi là một tên nô lệ, chủ tôi đang chờ tôi. Tôi 
phải đến hầu ông ta dùng bữa. Ông chớ hở môi nói một 
câu gì và phải sẵn sàng chờ tôi để cùng đi. 


Chàng Ngây Thơ nửa mừng nửa đau đớn; chàng 


sung sướng được gặp lại người bạn trung tín và ngạc 
nhiên sao anh ta lại thành nô lệ. Chàng thấy tràn trề hy 
vọng vì sắp gặp lại người yêu. Trái tim đập mạnh, đầu 
óc bối rối, chàng cùng Martin ngồi vào bàn ăn, có cả 
sáu người ngoại quốc đến Venise để dự ngày hội giả 
trang. 


Ông Martin vẫn điềm tĩnh khi nghe những biến cố 
của Cacambo. 


Cacambo rót rượu cho một người trong sáu ngoại 
nhân ấy; rồi đến khi ăn xong anh nói nhỏ với ông ta: 
Tâu Hoàng thượng, tàu đã sẵn sàng. Hoàng thượng sẽ 
đi khi nào ngài muốn”. Nói xong anh ta đi ra ngoài. 

Những thực khách ngạc nhiên nhìn nhau không nói 
một tiếng. Kế đến một tên đầy tớ khác bước lại gần 
chủ mà nói: 

- Таи Bë hạ, xe của Bê hạ ở tại Padouell“ll, còn 
thuyền rồng đã sẵn sàng. 

Ông chủ ra dấu cho tên nô bộc đi ra. Tất cả thực 
khách nhìn nhau, càng ngạc nhiên hơn. Tên đầy tớ thứ 
ba tiến lại gần thực khách ngoại quốc thứ ba và nói: 


- Thưa Quốc vương, Quốc vương không thể ở đây 
lâu hơn nữa, kẻ hạ thần đã chuẩn bị đầy đủ. 


Rồi anh ta bỏ đi ngay. 


Chàng Ngây Thơ và Martin tưởng là một trò vui đùa 
trong ngày hội hoá trang. 

Liền lúc ấy, một tên nô bộc thứ tư đến nói với 
người chủ thứ tư: 

- Hoàng Thượng sẽ đi khi nào Ngài muốn. Rồi anh 


ta lại ra ngoài như tất cả những tên nô lệ trước. 


Kế đến tên thứ năm bước vào và cũng nói như 
những tên trước với chủ nhân ông thứ năm. Đến tên nô 
lệ thứ sáu bước vào nói một cách lạnh lùng với thực 
khách thứ sáu ngồi bên cạnh chàng Ngây Thơ: 


- Tâu Bë hạ, người ta không cho Bë hạ và kë hạ 
thần chịu nữa. Chúng ta có thể bị bắt giam đêm nay. Để 
kë hạ thần thu xếp mọi công việc riêng của hạ thần. 
Xin cáo biệt Bệ hạ. 

Tất cả các đầy tớ đi rồi, sáu người ngoại quốc còn 
ngồi lại với chàng Ngây Thơ và Martin, chìm đắm trong 
yên lặng nặng nề. Sau chàng Ngây Thơ phá vỡ sự yên 
lặng, nói trước: 


- Thưa các ngài, thật là một trò đùa đặc biệt. Tại 
sao tất cả các Ngài đều làm vua? Riêng có tôi và Martin 
là không làm vua nước nào hết. 

Chủ nhân của Cacambo trịnh trọng cất tiếng và nói 
bằng tiếng Y: 


- Tôi không đùa đâu. Tôi là vua Achmet đệ 
Тат11421, Tôi đã làm vua Thổ Nhĩ Kỳ nhiều năm: tôi 
truất ngôi anh tôi; cháu tôi truất ngôi tôi; người ta chém 
đầu các vị thượng thư của tôi; rồi tôi sống những năm 
còn lại trong lãnh cung. Cháu tôi là vua Mahomed thỉnh 
thoảng cho phép tôi đi du lịch để cho có sức khỏe. Vì 
thế tôi đến đây dự lẽ hội giả trang. 


Người trẻ tuổi ngồi gần Achmet nói tiếp: 
- Tôi là Ivanl143l; trước đây làm hoàng đế toàn thể 


nước Nga. Tôi bị truất phế từ lúc còn nhỏ; song thân tôi 
bị bắt bỏ tù. Người ta nuôi папе tôi trong khám đường. 


Thỉnh thoảng tôi được phép đi du lịch, có lính đi theo 
để coi chừng tôi không bỏ trốn. Tôi đến Venise để dự 
hội giả trang. 

Người thứ ba nói: 

- Tôi là Charles ÉdouardL14“l, vua nước Anh. Thân 
phụ tôi nhường ngôi cho tôi. Tôi đã tranh đấu để giữ 
ngôi báu. Thế nên người ta móc tim của tám trăm 
người theo tôi trong cuộc chiến đấu, người ta còn lấy 
tim của họ đập vào má họ. Còn tôi bị cầm tù. Tôi đến 
La Mã để thăm thân phụ tôi cũng bị truất phế như tôi. 
Luôn thể tôi đi dự hội giả trang ở Venise. 

Người thứ tư lên tiếng: 

Tôi là vua Ba Іап!145]; hoàn cảnh chiến tranh đã lẫy 
đi đất nước mà tôi được thừa kë; cha tôi cũng đã từng trải 
qua những thất bại như thế; tôi cam chịu số phận như vua 
Thổ Nhĩ Kỳ Achmet, sa hoàng Ivan và vua Charles 
Edouard, cam chịu để Trời cho một cuộc sống lâu dài và 
tôi đến Venise để dự hội giả trang. 

Người thứ năm cất tiếng nói: 

- Tôi cũng là vua của dân Ba Lan!1461. Tôi làm mất 
vương quốc của tôi đến hai lần, nhưng Trời thương, lại 
cho tôi làm vua một nước khác, tại đó tôi thi hành 
nhiều điều ích quốc lợi dân, hơn cả các vị vua của dân 
Samates làm được trên bờ sông vistule. Tôi an phận thủ 
thường và đi Venise dự hội giả trang. 


Còn lại ông vua thứ sáu nói chuyện của mình: 


- Thưa các ngài, tôi không có sự nghiệp lớn lao như 
các ngài, song tôi cũng đã từng làm vua. Tôi đây là vua 
Théodorell“Zl, đã được cất lên ngôi báu đảo Corse. 


Trước kia người ta tâng gọi tôi là “Hoàng thượng” nay 
người ta gọi tôi là “ông” cũng là tử tế lắm. Tôi đã từng 
cho đúc tiền khi làm vua, nay không có đồng xu dính 
túi; tôi từng có hai Thứ trưởng hầu cận, nay chi có một 
tên nô bộc. Tôi đã ngự trị trên ngai vàng rồi bị bắt sang 
Anh bỏ ngục, ngủ trên rơm rạ đề lao thành Luân Đôn. 
Tôi rất lo ngại sẽ bị cư xử như vậy tại đây, dầu là tôi đi 
dự hội giả trang như các ngài. 


Năm vị vua nghe vị thứ sáu kể chuyện, thấy động 
lòng trắc ẩn cao thượng. Mỗi vị tặng vua Théodore hai 
mươi đồng “sơ canh” để sắm y phục. Chàng Ngây Thơ 
tặng ông một viên kim cương đáng giá hai ngàn đồng. 

Năm ông vua ngạc nhiên hỏi nhau: 

- Cái ông ấy là ai vậy mà giàu có, để có thể tặng 
gấp trăm lần số tiền của môi người chúng mình? 

Mọi người hỏi chàng Ngày Thơ: 

- Ngài có phái là vua không? 

Chàng đáp: 

- Thưa các ngài, không. Tôi không hề ham muốn 
làm vua. 

Mọi người ở bàn ăn ra về khách sạn, thì lại gặp bốn 
vị hoàng tử cũng mất địa vị vì cảnh ngộ chiến tranh; họ 
cũng đến dự các cuộc vui cuối cùng của ngày hội. 

Nhưng chàng Ngây Thơ không để tâm tới các tân 
khách ấy. Chàng chỉ lo tính đến việc đi Constantinople 
để gặp lại cô Cunégonđe yêu quý. 


Chương XXVII 
TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH TỚI CONSTANTINOPLE, 
CHÀNG NGÂY THƠ САР LAI NAM ТООС VÀ 
PANGLOSS 


Nhân có viên thuyền trưởng đến đón phế đế Thổ 
Nhĩ Kỳ Achmet về Constantinople, tên nô bộc trung 
thành Cacambo xin được cho chàng Ngây Thơ và ông 
Martin cùng đi một chuyến tàu. 


Cả hai người xuống tàu làm lễ bái yết vị hoàng đế 
khốn cùng ду. 


Trên con tàu về nước Thổ, chàng Ngây Thơ nói với 
Martin: 


- Thế là có đến sáu ông vua bị truất phế đã dùng 
bữa với chúng ta, trong số đó có một vị được tôi giúp 
đỡ tiền bạc. Có lẽ còn có những vị khác nữa vô phước 
hơn. Riêng tôi thì tôi mất một trăm con trừu mà còn hy 
vọng được đến Constantinople gặp lại người đẹp 
Cunégonde. Bạn Martin yêu quý ơi, một lần nữa tôi 
nghĩ lại, thấy Pangloss nói chí lý, mọi việc đều hoàn 
hảo. 


Martin đáp: 
- Tôi chúc ông được như vậy. 


- Nhưng này ông bạn, có phải là chúng ta đến 
Venise để trải qua một cuộc phiêu lưu khó tưởng tượng 
được không. Trên đời có bao giờ ta thấy, hay nghe nói 
đến sáu phế đế ngồi chung bàn dùng bữa với nhau. 


- Điều ấy cũng chưa kỳ lạ bằng các biến cố đã xảy 


ra cho chúng ta, Martin đáp. Sáu ông vua mất ngôi là 
chuyện thường. Còn như cái vinh hạnh của chúng ta 
được dùng bữa với sáu ông vua là việc nhỏ, không đáng 
kể. 


Chàng Ngây Thơ lại chạy đi kiếm Cacambo ở trên 
tàu, ôm lấy người tớ cũ, vừa là bạn quý của chàng, rồi 
hỏi: 

- Cunégonde của tôi ra sao? Nàng vẫn đẹp lộng lẫy 
chứ? Nàng có khỏe mạnh không? Nàng vẫn luôn luôn 
yêu tôi chứ? Gó lẽ anh đã tậu cho nàng một tòa lâu đài 
ở Constantinople? 


- Thưa ông chủ yêu quý, Cacambo đáp, cô 
Сипёвопӣе hiện nay đang rửa chén đĩa cho một hoàng 
thân có rất ít bát đĩa trên bờ biển Propontidel148l: cô là 
nô lÊ trong gia đình một vị quân vương cũ, tên là 
RagotskiL 42, người được vua Thổ trợ cấp cho ba đồng 

“ê quy” mỗi ngày để sống. Điều đáng buồn hơn hết là 
cô Cunégonde không còn đẹp nữa; bây giờ cô xấu ghê 
sớm! 


- Chao ôi! Đẹp hay xấu vô hại! Tôi là con người 
lương thiện. Bổn phận của tôi là phải yêu cô dâu cô 
đẹp hay xấu. Nhưng tại sao cô lại phải lâm vào cảnh tỉ 
tiện đến như thế, khi mà tôi đã gửi anh năm, sáu triệu 
đồng để lo cho cô? 


Cacambo đáp: 


- Đúng vậy, tôi đã phải trả cho vị Tổng trấn ở 
Buénos-Aires hai triệu để chuộc cô Cunégonde. Còn bao 
nhiêu tiền thì bị một tên hải tặc cướp đoạt hết. Tên 
cướp còn đưa chúng tôi đến mũi Matapan, đến Milo, 
đến Nicarie, đến Samos, đến Petra, đến Dardanelles, 


đến Marmara, đến Scutaril1501. Cô Cunégonde và bà già 
hầu hạ tại nhà một hoàng thân mà tôi đã nói, còn tôi 
làm nô lệ cho một phế đế Thổ Nhĩ Kỳ. 

- Thật là bao nhiêu tai biến dồn dập, ghê gớm! 
Nhưng may sao tôi còn vài viên kim cương, tôi sẽ có thể 
chuộc cô Cunégonde dễ dàng. Có điều đáng buồn là bây 
giờ cô trở nên xấu xí! 

Chàng quay lại hỏi Martin: 


- Thế nào? Ý kiến ông ra sao? Ai đáng tội nghiệp 
hơn hết? Sáu vị phế đế hay là tôi? 


Martin đáp: 
- Tôi đâu biết được. Tôi đâu có trong tim các ông? 


- Chà! Nếu Pangloss tiên sinh có mặt ở đây thì ông 
có thể trả lời cho tôi được. 


- Tôi không biết Pangloss tiên sinh của ông dùng cái 
cân nào mà cân lường những khổ nhục của các ông hầu 
xét đoán. Điều mà tôi có thể tiên đoán là trên mặt đất 
có cả hàng bao nhiêu triệu người khổ cực hơn sáu vị 
phế đế kia. 

Chàng Ngây Thơ đáp: 

- Điều ấy có thể có chứ! 

Vài ngày sau, tàu đã đi vào eo biển Hắc hải, chàng 
Ngây Thơ bắt đầu chuộc Cacambo với một giá rất cao. 
Rồi chàng thuê một chiếc thuyền đi đến bờ biển 
Propontide, tìm Cunégonde để chuộc ra, dầu cô ta xấu 
đến thế nào chăng nữa. 

Trong số những người tù khổ sai chèo thuyền, có 
hai người chèo rất dở, thỉnh thoảng lại bị thuyền 


trưởng cầm roi gân bò, đánh lên hai vai để trần. 

Sẵn mối từ tâm, chàng Ngây Thơ nhìn kỹ hơn. 
Chàng lại gần hai người với vẻ mặt thương hại. Nhìn 
mặt họ, thấy có vài nét giống với nét mặt của Pangloss 
và của vị nam tước, tức linh mục dòng Tên, và là anh 
cô Cunégonde. 

Cảm nghĩ ấy làm cho chàng xúc động, buồn rầu. 
Chàng lại càng nhìn kỹ hơn nữa. Chàng nói với 
Cacambo: 

- Bạn ơi, nói thật cho anh nghe: nếu tôi đã không 
thấy tận mắt ông Pangloss bị xử treo cổ, nếu như tôi đã 
không tự tay đâm chết ông linh mục nam tước, thì chắc 
là tôi phải đề quyết hai tên chèo thuyền này là hai ông 
ấy. 

Nghe được những tiếng “Pangloss” và “nam tước” 
mà chàng Ngây Thơ vừa nói ra, hai tù nhân chèo thuyền 
bỗng thốt ra một tiếng kêu lớn, ngưng tay chèo lại, làm 
rơi cả hai chiếc bơi chèo. Viên thuyền trưởng chạy đến, 
những roi đòn vun vút trên lưng hai người. Chàng Ngây 
Thơ la lên: 

- Hãy ngưng tay! Hãy ngưng tay! Muốn bao nhiêu 
tiền, tôi cũng sẽ trả cho ông! 


Một trong hai tù nhân cất tiếng hồi: 

- Té ra chàng Ngây Thơ đấy à? 

Người tù thứ hai hỏi tiếp: 

- Sao? Chính là chàng Ngây Thơ đấy à? 
Chàng Ngây Thơ nhìn lại lần nữa rồi nói: 


- Phải chăng giấc mộng? Tôi mơ hay tỉnh? Tôi đang 


ở trong thuyền này hay không? Phải chăng ông nam 
tước mà tôi đã giết? Phải chăng ông Pangloss mà tôi đã 
thấy xử giảo? 

Cả hai người trả lời: 

- Chính hai chúng tôi đây! 

Martin ngạc nhiên hỏi tiếp: 


- Sao? Ông chính là nhà đại hiền triết Pangloss đấy 


Chàng Ngây Thơ nói gấp với viên thuyền trưởng: 


- Thưa ông thuyền trưởng, ông đòi bao nhiêu để 
cho tôi chuộc Nam tước Thunder-ten-tronckh, một trong 
những nam tước nổi tiếng của đế quốc? Và cả ông 
Pangloss, nhà siêu hình học thâm thúy nhất của nước 
Đức? 


Viên thuyền trưởng đáp: 

- Đồ chó tín đồ Co đốc! Vì hai tên tù khổ sai tín đồ 
Cơ đốc này là thứ nam tước lớn và triết gia lớn, nên ta 
đòi phải chuộc năm chục nghìn đồng “sơ canh”. 


- Ông sẽ được trả đủ số tiền. Ông hãy cho thuyền đi 
lẹ như chớp, đến ngay Constantinople, tôi sẽ trả tiền 
ông ngay lập tức. Ông hãy đưa tôi tới nơi trú ngụ của 
cô Cunégonde. 


Viên thuyền trưởng theo đề nghị của chàng Ngây 
Thơ, cho thuyền đi thật lẹ tới thành phố, lẹ như cánh 
chim bay. 


Trên chiến thuyền, chàng Ngây Thơ ôm lẫy vị nam 
tước và ông Pangloss mà hôn nhiều lần; chàng hỏi: 


- Làm sao mà nam tước còn sống, tôi đã giết ngài 
rồi mà? Còn thầy Pangloss yêu quý của tôi, tại sao thầy 
còn sống sau khi bị xử thắt cổ? Và tại sao cả hai ông lại 
thành tù nhân khổ sai chèo thuyền ở nước Thổ Nhĩ Kỳ 
này? 


Vi nam tước hỏi: 


- Có thật là em gái Cunégonde của tôi còn sống ở xứ 
này không? 


- Thưa, đúng như thế. Cacambo trả lời. 

Pangloss thì la lên: 

- Trời ơi, thầy trò chúng mình lại gặp nhau! 

Chàng Ngây Thơ giới thiệu với hai người triết gia 
Martin và người bạn trung thành Cacambo. Tất cả mọi 


người ôm lấy nhau, nói với nhau bao nhiêu câu hàn 
huyên tầm sự. Chiến thuyền đi như bay và cập bến. 


Người ta tìm một người Do Thái đến để chàng Ngây 
Thơ bán cho anh ta một viên kim cương, lấy năm mươi 
ngàn đồng. Viên kim cương ấy đáng giá tới một trăm 
ngàn lận, nhưng anh Do Thái lấy Abraham ra mà thề 
rằng anh ta không thể có hơn số tiền năm chục ngàn, 
chàng Ngây Thơ đưa đủ số tiền cho viên thuyền trưởng, 
chuộc hai người tù khổ sai. Pangloss cảm động quá, quỳ 
xuống ôm chân người đã giải thoát cho mình. Còn ông 
nam tước cám ơn bằng một dấu hiệu nghiêng đầu và 
hứa sẽ trả lại số tiền cho chàng Ngây Thơ liền khi nào 
có dịp. Ông lại hồi thêm: 


- Có thể chắc là em gái tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ không? 


Cacambo đáp: 


- Không gì chắc chắn cho bằng. Cô nương đang ở 
trong gia đình một hoàng thân và rửa chén đĩa. 


Chàng Ngây Thơ cho kiếm hai người Do Thái nữa 
đến để bán thêm mấy viên kim cương rồi tất cả thuê 
một chiếc thuyền đi giải thoát cho cô Cunégonde. 


Chương XXVII 
BIỂN CỐ XÂY RA CHO CHÀNG NGÂY THƠ, 
CUNÉGONDE, MARTIN, PANGLOSS... 


Chàng Ngày Thơ nói với vi nam tước: 

- Một lần nữa tôi xin lỗi ngài vì việc đã đâm xuyên 
qua bụng. 

- Ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Thật ra lúc ấy tôi 
quá nóng, tôi thú nhận như thế. Nay anh đã muốn biết 
tại sao tôi bị đày đi chèo chiến thuyền, tôi nói rõ lại 
đầu đuôi câu chuyện anh nghe. Sau khi một sư huynh y 
tế chữa cho tôi lành vết thương, tôi bị một đẳng Y Pha 
Nho bắt cóc, bổ vào đề lao ở Buénos-Ayres trong thời 
gian em gái tôi đi khỏi đây. Tôi xin trở về La Mã, phục 
vụ bên cạnh linh mục giáo đoàn trưởng. Tôi được cử đi 
làm cha tuyên úy ở Constantinople, tại tòa đại sứ Pháp. 
Làm việc chưa được tám ngày, thì một buổi chiều tôi 
gặp một thanh niên sĩ quan nội dịch trong hoàng cung 
còn trai trẻ. Trời quá nóng bức, chàng thanh niên đi 
tắm và tôi cũng đi tắm luôn thể. Tôi không biết rằng 
một người Cơ đốc bị bắt gặp trần truồng với một người 
Hồi giáo là một trọng tội. Viên pháp quan hạ lệnh đánh 
tôi một trăm roi vào gan bàn chân rồi kết án tôi đi làm 
khổ sai dưới chiến thuyền. Tôi không tin rằng người ta 
có thể làm một việc bất công hơn thế nữa. Bây giờ tôi 
không biết tại sao em gái tôi lại làm bếp cho ông hoàng 
Transylvanie lánh nạn ở Thổ? 


Chàng Ngây Thơ hỏi: 


- Còn Pangloss tiên sinh, tại sao tôi gặp lại được 
tiên sinh ngày nay? 


- Đúng thật là anh đã thấy tôi bị treo cổ; lúc đầu tôi 
bị xử thiêu trên giàn hỏa. Nhưng hẳn anh còn nhớ, lúc 
sắp thiêu tôi thì trời đổ mưa như thác chảy; họ không 
còn làm sao châm lửa vì gió thổi như bão; họ bèn đổi ra 
tội xử giảo vì không thể làm gì khác hơn. Người xử 
giảo tôi không phải là người biết rành việc thắt cổ. 
Thật ra nghề thiêu người thì у giỏi lắm. Y không quen 
xử giảo. Cái thừng thắt cổ bị thấm nước mưa, nên 
không thắt chặt; sợi thừng ấy bị thắt nút vụng về. Vì 
vậy tôi không tắt thở hẳn. Một y sĩ giải phẩu sau đó 
mua tử thi tôi, đem về nhà để tập mổ xẻ. Trước hết ông 
rạch một vết dao từ rún đến xương quai xanh của tôi. 
Khi bị dao rạch, tôi thét lên một tiếng lớn, đến nỗi viên 
y sĩ hoảng hồn té ngửa. Ông ta khiếp sợ, bỏ chạy và còn 
bị té thang nữa. Bà vợ ông ở phòng bên nghe tiếng 
động, liền chạy qua phòng mổ xem chuyện gi xảy ra. Bà 
thấy vết mổ của tôi còn kinh hoảng hơn cả chồng; bà 
chạy ra đầu cầu thang và dồn cục lên người chồng bà. 
Khi hai ông bà hoàn hồn, tôi nghe bà bảo với ông: 

- Ông ơi, tại sao ông mổ tử thi một tên tà giáo? Ông 
không biết rằng ma quỷ ở mãi trong xác tên tà giáo này 
hay sao? Để tôi chạy đi kêu một linh mục trừ diệt tà 
та! 


Tôi hoảng sợ khi nghe câu ấy. Thu hết tàn lực cuối 
cùng tôi la lên: 


- Ông bà hãy thương hại tôi. 


Sau hết ông y sĩ giải phẫu, người Bồ Đào Nha, trở 
nên bạo dạn: Ông may lại chỗ da bị mổ; vợ ông cũng 
săn sóc cho tôi. Mười lăm ngày sau, tôi bình phục. Ông 
y sĩ kiếm cho tôi một việc làm, xin cho tôi làm bồi ngựa 
cho một hiệp sĩ Malte. Chủ tôi kế đó ít lâu dự bị đi 


Venise và đến đây ông không còn tiền mướn tôi nữa. 
Tôi phải làm công cho một lái buôn ở Venise và theo 
ông đến Constantinople. 

Một hôm, tôi ngông cuồng vào thăm một giáo 
đường Hồi giáo. Trong giáo đường chỉ có một giáo sĩ 
già và một nữ tín đồ rất đẹp, đang đọc kinh. Vú của cô 
hở cả; cô đeo ở trước ngực một bó hoa gồm nhiều loại 
hoa: hoa tuy líp, hoa hồng, hoa mẫu đơn, mao lương, 
huệ dạ hương, liên hương. Rồi cô làm rớt bó hoa 
xuống, tôi chạy đến, lượm lên, kính cẩn gài lại cho 
côL151], Tôi chân chừ đứng sung ở đó khá lâu, đến nỗi 
vị giáo sĩ già nổi giận, nhận thấy tôi là một tín đồ Cơ 
đốc, ông kêu cứu. Người ta bắt, dẫn tôi đến một pháp 
quan. Ông này ra lệnh đánh tôi một trăm roi vào lòng 
bàn chân và kết án tôi khổ sai, đày đi chèo thuyền trong 
một chiến thuyền. Xuống thuyền, tôi bị xích và đặt vào 
một chiếc ghế dài để chèo thuyền, ngay bên cạnh ông 
nam tước. Cùng chiến thuyền này có bốn thanh niên 
gốc gác tỉnh Marseille, năm linh mục ở Napoli và hai tu 
sĩ ở Corfou. Họ cho tôi hay các việc như thế này thường 
xảy ra mỗi ngày. Ông nam tước cho rằng ông bị xử bất 
công hơn tôi, song tôi thì lại nghĩ rằng tắm truồng với 
một người Hồi giáo thì tội nặng hơn là gài bó hoa vào 
ngực cho một thiếu nữ. Hai chúng tôi thường tranh 
luận với nhau và hàng ngày thường bị đánh hai mươi 
roi gân bò vào lưng; cho tới ngày các diễn biến của vũ 
trụ kết hợp lại và đưa anh tới đây để rồi chuộc chúng 
tói ra. 

- Ông Pangloss thân mến, tôi xin phép hỏi ông: khi 
ông bị thắt cổ, rồi rạch da bụng, kế đến bị đánh đòn, bị 
đày đi khổ sai chèo thuyền, thì ông có còn nghĩ là mọi 
việc sẽ hoàn hảo hơn, hay không? 


Pangloss đáp: 

- Tôi vẫn giữ nguyên ý niệm lúc đầu, vì tôi là một 
triết gia, tôi không thể thay đổi ý kiến được. Leibniz 
không thể lầm được, thuyết điều hòa tiền định là 
thuyết đúng nhất trên đời. 


Chương XXIX 
CHÀNG NGÂY THƠ TÁI NGỘ CUNÉGONDE 


Trong khi chàng Ngây Thơ, vị nam tước, triết gia 
Pangloss, Martin và Cacambo kể cho nhau nghe những 
cuộc phiêu lưu của mỗi người, trong khi họ tham luận 
về những biến cố phối hợp và không phối hợp, về 
những lẽ nhân quả, về sự khổ vật chất và sự khổ tinh 
thần, về tự do và tính tất yếu, về những an ủi có thể 
tìm ra trong lúc làm việc chèo thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì 
họ đã tới bờ biển Propontide, thấy căn nhà của ông 
hoàng lưu vong mà cô Cunégonde làm người hầu hạ. 
Điều thứ nhất họ trông thấy là cô Cunégonde cùng bà 
già đang phơi quần áo trên dây kẽm. 


Vị nam tước xám mặt lại trước cảnh tượng ấy. Còn 
chàng Ngây Thơ, người yêu hiền dịu của cô Cunégonde 
thấy cô màu da đã xạm, giọng nói khô khan, mắt nổi tia 
máu, má nhăn nheo, cánh tay nắng cháy, tróc da; chàng 
lui lại ba bước, rùng rợn sau lại bước tới vì xã giao, cô 
ôm chàng Ngây Thơ và anh của cô; mọi người ôm hôn 
bà già. 

Chàng Ngây Thơ lo tiền chuộc cả hai người. 


Sẵn có một miếng đất ở bên cạnh, có thể trồng tỉa 
được. Bà già khuyên chàng Ngây Thơ nên thích nghỉ với 
hoàn cảnh mới, chờ đợi sau này may ra số phận có khá 
hơn chăng? 


Cô Cunégonde không biết là mình đã xấu xí; vì 
không ai bình phẩm cho cô hay. Cô tưởng mình còn 
nhan sắc, nên nói với một giọng tuyệt đối, nhắc lại với 
chàng Ngây Thơ những lời hứa cũ; giọng cô quả quyết 


đến nỗi chàng không dám chối từ. Chàng nói cho vị 
nam tước biết là chàng sẽ cưới em gái ông. 


Nam tước nghiêm nghị đáp: 


- Tôi không bao giờ chịu được một sự nhục nhã 
như vậy về phía em gái tôi và sự hỗn xược của ông. 
Người ta sau này không bao giờ trách móc tôi về việc 
đê hèn ấy, song con cái của em gái tôi sẽ không được 
gia nhập giai cấp quý tộc nước Đức nữa. Không, em gái 
tôi chỉ có thể lấy chồng cấp nam tước. 


Cunégonde quỳ xuống ôm chân anh, đầm dia giọt 
lệ; ông anh vẫn không lay chuyển. 

Chàng Ngày Thơ bất bình nói: 

- Hỡi anh chủ điên rô kia, tôi đã cứu anh khỏi kiếp 
khổ sai chèo thuyền, tôi đã bó tiền chuộc anh. Tôi lại 
chuộc cả em gái anh nữa; nàng đang làm tôi đòi, rửa 
chén đĩa cho người ta. Nàng đang xấu xí mà tôi vẫn 
chịu cưới làm vợ. Vậy mà anh còn muốn ngăn сап sao? 
Nếu tôi không nén được cơn giận thì tôi lại giết anh lần 
nữa. 


- Anh muốn giết tôi thì cứ giết, nhưng anh không 
thể cưới em gái tôi khi tôi còn sống. 


Điều thứ nhất họ trông thấy là cô Cunégonde 
cùng bả già đang phơi quần áo trên đây kẽm 


(Minh họa cho Candide của Moreau le Jeune) 


Chương XXX 
KẾT LUẬN 


Chàng Ngây Thơ, trong thâm tâm không còn thèm 
muốn gì mà cưới cô Cunégonde. Nhưng thái độ hỗn 
xược cực độ của ông nam tước làm cho chàng quyết 
định phải làm phép cưới. Vả lại cô Cunégonde nóng 
lòng thúc giục chàng mãi, nên chàng không nỡ bội ước. 
Chàng hỏi ý kiến ông Pangloss. ông Martin và người 
bạn trung tín Cacambo. Pangloss thảo một bản điều 
trần trong đó ô ông chứng minh rằng nam tước không có 
quyền gì ngăn сап em gái và nàng có quyền lấy chàng 
Ngây Thơ, theo pháp luật của đế quốc Đức đám cưới sẽ 
cử hành theo thể lệ một đám cưới bội tộc. Martin bàn 
nên liệng Nam tước xuống biển. Cacambo kết luận: nên 
giao trả ông ta cho viên thuyền trưởng Thổ Nhĩ Kỳ để 
ông ta nếm lại mùi gian khổ ít lâu nữa và khi nào có tàu 
thì gửi ông ta về La Mã, trả lại cho giáo đoàn, ý kiến 
này được đồng thanh chấp thuận. Bà già cũng tỏ ý tán 
thành. Song không ai nói cho em gái nam tước hay. 


Người ta bỏ tiền ra thi hành công việc trôi chảy. 
Mọi người đều hài lòng đã lừa được một giáo sĩ dòng 
Tên và trừng phạt được tính kiêu hãnh của một nam 
tước Đức. 


Cố nhiên, một người như chàng Ngây Thơ, sau bao 
nhiêu tai họa, lại trở nên giàu có lớn nhờ những vàng 
bạc châu báu lấy được ở xứ Eldorado, mà cưới cô 
Cunégonde, chung sống với triết gia Pangloss, triết gia 
Martin và người bạn trung thành Cacambo, thì cuộc đời 
tươi đẹp biết chừng nào; chàng có thể sống một cuộc 
đời xa hoa, trong một xã hội quý phái. Nhưng chàng đã 


bị những người Do Thái lừa gạt bao nhiêu lần rồi bây 
giờ chàng chỉ còn có một khu đất mới mua được. Vợ 
chàng càng ngày càng xấu xí và đổi tính thành người 
nóng nẩy, quạu quọ, không chịu nổi. Bà già thì tàn tật, 
lại khó tính hơn cả Cunégonde. Cacambo lo trồng rau 
trên miếng đất, đem đi bán tại Constantiople; anh mệt 
nhọc vì làm việc quá nhiều, anh phải than thân trách 
phận. Pangloss thì thất vọng vì không được nổi danh 
trong một Đại học đường Đức, như ông mong muốn. 
Còn ông Martin, ông cương quyết tin гапа ở khắp mọi 
nơi, người ta đều gặp những chuyện chẳng may song 
ông còn kiên tâm xem xét việc đời. Chàng Ngây Thơ 
cùng Martin và Pangloss đôi khi tranh luận về siêu hình 
học và luân lý học. Nhìn qua cửa sổ, người trong nhà 
thường thấy những tàu đi qua, chở đầy những viên 
chức cao cấp, những phó chủ giáo, những pháp quan, 
bị dày đi Lemnos, Mitylène, Erzeroum.l152Ìl Họ nhìn 
thấy những viên chức cao cấp khác, những phó chủ 
giáo khác, những pháp quan khác thế chỗ cho những 
người bị trục xuất và đến lượt họ lại bị trục xuất. Họ 
nhìn thấy những cái đầu đúng ra là bị nhồi rơm dù đã 
từng hiện diện ở chính phủ của các vua Thổ Nhĩ Kỳ. 
Cảnh tượng ấy làm cho mọi người lại thảo luận nhiều 
hơn. Khi không có gì tranh luận thì thấy buồn đến cùng 
cực. Một hôm bà già đã dám nêu ra câu hôi: 


- Tôi muốn biết ở đây đau khổ hơn vì buồn hay là 
người ta đau khổ vì bị hãm hiếp cả trăm lần bởi những 
tên giặc da đen, bị treo cổ sau một cuộc hỏa thiêu, bị 
rạch bụng, bị lâm vào cảnh khổ sai chèo thuyền, trải 
qua tất cả những khổ ải mà chúng ta đã gặp? So sánh 
với cảnh buồn ở đây, thì đâu đau khổ hơn. 


- Đó là một vẫn đề trọng đại. Chàng Ngây Thơ đáp. 


Câu hỏi của bà già phát sinh ra những ý nghĩ mới, 
ông Martin phải kết luận rằng: con người sinh ra là để 
trải qua những cơn giông tố của lo sợ, hay là để lâm 
vào cảnh rất buồn chán của sự bất động, chàng Ngây 
Thơ không đồng ý nhưng chàng không nói quả quyết 
điều gì. Pangloss nhìn nhận rằng ông đau khổ ghê gớm, 
nhưng ông đã có lần thuyết minh rằng tất cà mọi việc 
sẽ hoàn hảo, nên bây giờ ông không thay đổi ý kiến. 

Sau cùng, một việc xảy đến minh chứng cho những 
nguyên tắc đáng ghét của Martin, làm cho chàng Ngây 
Thơ lại càng do dự hơn bao giờ hết. Đó là việc mọi 
người trong nhà một hôm thấy cô Paquette và tu sĩ 
Giroflée bước vào trong nhà, trong một trạng thái khốn 
khổ cực độ; cặp này cho hay rằng họ đã ăn hết ba ngàn 
đồng bạc, họ đã bỏ nhau rồi chắp nối lại tơ duyên, gia 
đình lục đục, kế đến bị bắt vào đề lao sau trốn thoát; tu 
sĩ Giroflée thì nhập tịch Thổ Nhĩ Kỳ, còn Paquette tiếp 
tục làm nghề cũ, lăn lóc khắp nơi mà không đủ sống. 


Nghe xong câu chuyện Martin nói với chàng Ngây 
Thơ: 


- Tôi đã đoán trước với ông mà: Tiền ông cho họ sẽ 
tiêu tan hết và họ sẽ khổ như thường, khổ hơn trước 
nữa là khác. Ông và Cacambo từng có bao nhiêu triệu 
trong túi mà bây giờ cũng không sung sướng hơn cô 
Paquette và vi tu sĩ này. 


Pangloss tiếp lời nói với cô Paquette: 


- Con ơi! Trời đã đưa con đến với chúng ta. Con có 
biết rằng vì con mà ta đã mất một con mắt, một cái tai 
và cái đầu mũi. Bây giờ con đến nông nỗi này! Thế gian 
là cái chi chi vậy? 


Biến cố mới trên đây đã khiến cho mọi người càng 
nói triết lý nhiều hơn. 

Bên láng giềng có một giáo sĩ đạo Hồi, nổi danh, 
được coi như là triết gia thâm thúy nhất của nước Thổ 
Nhĩ Kỳ. Mọi người đồng ý kéo nhau đến xin ý kiến của 
ông. 

Pangloss làm phát ngôn viên: 


- Thưa tiên sinh, chúng tôi đến để thỉnh tôn ý. Xin 
tiên sinh giải thích cho chúng tôi tại sao con vật kỳ dị là 
cái con người này lại được Tạo hóa sinh ra trên Trái 
đất? 

- Anh đặt ra van đề ấy làm gì? Đâu phải là việc của 
anh? 

- Nhưng, thưa tiên sinh, trên mặt đất đây rẫy những 
điều xấu xa, đau khổ. 


- Xấu hay tốt, có quan hệ gi! 

Khi Hoàng đế Thổ gửi một chiếc tàu sang Ai Cập, 
ngài đâu có phải bận tâm xem những con chuột cống 
trong hầm tàu có thoải mái không? 

Pangloss hồi: 

- Vậy thì phải làm gì trên đời? 

- Anh chỉ có việc lặng thinh. 

- Tôi đến đây là để mong được thảo luận với tiên 
sinh một chút về cái nhân và cái quả, về thế giới hoàn 
thiện, về nguyên nhân cái xấu, về tính chất của tâm 
hồn, và về thuyết điều hòa tiền định. 


Nghe những câu ấy, vị giáo sĩ đạo Hồi cáo từ 


Pangloss và đóng sầm cửa lại. 


Trong khi hai người trò chuyện, thì có tin loan 
truyền rằng người ta vừa bóp cổ chết hai vị đại thần 
cùng một giáo sĩ cao cấp; trước đó người ta đã giết 
nhiều người trong phe của ba ông, đóng cọc những 
người ấy, đâm vào ruột gan họ. Thảm họa này làm sôi 
nổi dư luận khắp nơi, trong vài tiếng đồng hồ. 
Pangloss, chàng Ngây Thơ và Martin, khi trở về, gặp 
một ông già hiền hậu đương hóng mát, dưới một cây 
cam của nhà ông. Pangloss, vì tò mò cũng như thích 
tranh luận, liền hỏi thăm ông già: 

- Vi giáo sĩ vừa bị giết tên là gì? 

Ông già đáp: 

- Tôi cũng không biết. Vả lại tôi không biết tên họ 
một giáo sĩ nào hay một vị đại thần nào. Tôi tuyệt đối 
không biết các biến cố mà ông vừa cho nghe. Tôi có 
thành kiến rằng thường thường những ké làm việc 
công, vẫn chết một cách khốn khổ. Và đáng đời cho họ! 
Không bao giờ tôi muốn biết tin tức ở thủ đô. Tôi chỉ 
sai người đến đó để bán hoa quả mà tôi trồng tỉa. 

Nói xong, ông già mở cửa mời khách vào nhà. Hai 
con trai và hai con gái ông thết đãi họ nhiều loại nước 
quả tự làm lấy từ quả kaïmac dầm với vỏ thanh yên, từ 
cam, táo, chanh, chuối, đào lạc, cà phê Moka không hề 
trộn lẫn chút nào với cà phê của Batavia và các 
đảo!L153l. Sau đó hai người con gái lại đem nước hoa 
xúc vào râu của chàng Ngây Thơ, của Pangloss và của 
Martin. 


Chàng Ngây Thơ hỏi: 


- Thưa cụ chắc cụ có vườn tược rộng rãi lắm? 


- Tôi chỉ có hai mươi thước 1411541, tôi trồng tỉa 
cùng với các con tôi. Sự làm việc làm cho tránh được ba 
điều là buồn rầu, tật xấu và sự đòi hỏi. 

Chàng Ngây Thơ khi trở về nhà suy nghĩ rất nhiều 
về những lời nói của ông già. Chàng nói với Pangloss và 
Martin: 

- Ông già hiền hậu ấy có lẽ sung sướng hơn cả sáu 
ông vua mà chúng ta được vinh dự ngồi cùng bàn dùng 
bữa. 


Pangloss đáp: 


- Càng có danh vọng lớn càng nguy hiểm lớn, nhiều 
triết gia đã đồng ý như vậy. Thật vậy, Eglon chúa të 
dân Moabite đã bị Aod ám sát; vua Absalon thì bị treo 
tóc lên cây, vua Nadab, con trai của Jéroboam thì bị 
Baaza giết chết, vua Éla thì bị giết bởi Zambri; Ochosias 
thì bỏ mạng bởi Jéhu, Athalie thì chết dưới tay 
Joïadal1553l, Các vua Joachim, Jéchonias, Sédécias, trở 
thành nô lệ. Các ông cũng biết số phận của các nhân 
vật như Crésus, Astyage, Darius, Denys xW Syracuse, 
Pyrrhus, Persée, Annibal, биғигћа, Arioviste, César, 
Pompée, Néron, Othon, Vitellius, DomitienL!56Ì, Richard 
đệ Nhị nước Anh, Édouard đệ Nhị, Henri đệ Lục, 
Richard đệ Tam, Marie Stuart, Charles đệ Nhất, ba ông 
vua Henri nước Pháp, hoàng đế Henri đệ TứI15⁄]? Các 
ông có biết... 


Chàng Ngây Thơ nói: 


- Tôi còn biết rằng chúng ta phải trồng tỉa khu vườn 
của chúng ta. 


Pangloss nói: 


- Anh có lý, bởi vì khi con người được đem ở vào 
vườn Éden thì anh ta đã bị đem vào đây ut operaretur 
euml1°8l để mà lao động rồi; điều đó chứng tô rằng соп 
người không phải được sinh ra để nghi ngơi. 


- Hãy làm việc mà đừng lý sự, Martin nói, đó là 
phương tiện duy nhất dë có được cuộc sóng tàm tạm. 


Cả cái xã hội thu nhỗ bước vào dự định đáng khen ấy; 
mỗi người làm việc theo khà năng của mình. Mảnh đất 
nhỏ bé mang đến nhiều điều. Cunégonde thật sự là rất хаи 
xí, nhưng cô trở thành một người làm bánh ngọt tuyệt vời; 
Paquette thì thêu thùa; bà già thì lo việc giặt giữ. Người anh 
ет Giroflée thì khỏi phải nói; anh ta là một thợ mộc cÙ 
khôi, và cũng trở thành một con người lương thiện; còn 
Pangloss thì thỉnh thoằng nói với chàng Ngây Thơ: “Mọi sự 
kiện móc nối nhau trong thế giới ưu việt nhất có thế; bởi vì 
rốt cuộc, nếu anh không bị đá ấít khỏi toà lâu đài đẹp dë 
vì tình yêu của cô Cunégonde; nếu anh không bị đưa tới 
Pháp đình, nếu anh không chạy đến châu Mỹ, nếu anh 
không cho ông nam tước một nhát kiếm, nếu anh không 
mất hết những con cừu lấy được từ xứ Eldorado, thì anh 
đã không ở đây để ăn món thanh yên dầm và đào lạc. ” 


Chàng Ngây Thơ trả lời: 


- Đúng là như thế, nhưng phải trồng tỉa khu vườn của 
chúng ta đã. 


NIÊN BIU TÓM ТАТ CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM СОА 
VOLTAIRE 


Ngày 21/11/1694: François-Marie Arouet chào đời - 
Voltaire tự cho mình không phải là con trai của Francois 
Arouet, công chứng viên, mà là của ông de Rochebrune, 
cựu sĩ quan kiêm thi sĩ. 


1704-1711: học tại trường dòng Tên Louis-le-Grand - 
thành tích học hành rất xuất sắc. 


1710: xuất bàn một tập thơ. 


1712-1715: lưi tới những salon văn học và xã hội; bắt 
đầu nghiên cứu về luật pháp, tham gia vào một phái bộ 
ngoại giao tới La Haye, nhưng lại bị trà về Paris vì vụng 
trộm tình ái (1713). Ông cụ thân sinh muốn gửi ông tới 
Saint-Domingue (1713). Viết một bài thơ ca ngợi (1713) 
và một bài thơ trào phúng (1714). 


Tháng Năm đến tháng Mười năm 1716: bị lưu đày 
tới Sully-sur-Loire vì những vần thơ về Philippe d’ Orléans 
(quan nhiếp chính ở Pháp từ 1715 đến 1722). 


Tháng Năm năm 1717 đến tháng Tám năm 1718: Ві 
giam © ngục Bastille vì cùng lí do - Vö bi kịch đầu tiên của 
ông Oedipe là một thành công (1718) - Dùng bút danh 
Voltaire. 

1719-1724: Nhận được một trợ cấp năm 1722. Ó 
nhiều tháng tại Hà Lan (1722): Liên minh hay Henri Đại 
đế: bản khởi thảo của trường ca La Henriade. 

1725: Làm việc cho triều đình. Viết một bi kịch và một 
hài kịch. 


1726-1728: 1726: thách đấu tay đôi: bị tống giam và 
rồi được phóng thích sang Anh. Ông ở lại đây từ tháng 
Năm năm 1726 đến tháng Mười một năm 1728. Trường 
ca La Henriade được xuất bản ở Luân Đôn. 


1730: Thơ về cái chết của cô Lecouvreur, nữ nghệ sĩ 
này khi chết đã bị ném xác ra đường. Thành công lớn với 
bi kịch Brutus. Bắt đầu từ năm 1730, ông làm giàu nhờ 
những giao dịch tài chính. 


1731: Chuyện về Charles XII. 

1732: Thành công vang dội với vở bi kịch Zaïre. 

1733: Bắt đầu những mối liên hệ với bà du Châtelet 
kéo dài 16 năm. 

Những bức thư triết học (Les lettres philosophie) buộc 


ông phải ап паи ở nhà bà du Châtelet, tại lâu đài Cirey, 
vùng Loraine. 

1736: bắt đầu trao đổi thư từ với người mà tương lai 
sẽ trở thành vua Frédéric đệ Nhị của nước Phổ. Bài thơ Le 
Mondain buộc ông phải trốn ở Hà Lan. 

1737: Những yếu tố của triết học Newton. 

1739: Xuất bằn những chương đầu tiên của Thế kỷ 
của Louis XIV. Tác phẩm này bị tịch thu. 

1740: Gặp Frédéric đệ Nhị lúc này đã trở thành vua 
Phổ. 

1741: Thành công lớn với vở bi kịch Mahomet ở Lille 
nhưng những người sùng đạo đã làm cho уб kịch được in 
lại ở Paris. Làm công việc ngoại giao bên cạnh Prédéric đệ 
Nhị. 

1743-1744: Anh em nhà Argenson, những bạn học cũ 


của Voltaire trở thành bộ trưởng bộ Chiến tranh và Ngoại 
giao. 

1745: Kết giao với bà Denis. 

1743: Bi kịch Mérope, một trong những thành công 
nhất của Voltaire. Làm việc cho Frédéric đệ Nhị - 
1743-1747. 


1746: Được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp. 


1747: Xuất bàn cuốn Memnon, câu chuyện phương 
Đông (Memnon, histoire orientale), phiên bản đầu tiên của 
Zadig. Càng ngày ông càng bị thất sùng ở triều đình. 

1748: Truyện kể Le monde comme il va được xuất 
bàn lần đầu trong tổng tập (8 tập) của ông - Zadig. 

1749: Bà du Châtelet qua đời sau một са dë khó, kết 
quả của mối quan hệ của bà với nhà tho Saint-Lambert. 

1750: Khởi hành đến Berlin. 

1752: Frédéric đệ Nhị cho đốt một bài văn đã kích 
gián đốc Viện Hàn lâm Berlin của Voltaire. Chuyện kể 
Micromégas; Thế kỷ của Louis XIV. Khởi thảo Từ điển 
triết học (Dictionnaire philosophique). 

1753: Rời Berlin (tháng Ва); bị bắt một cách tuỳ tiện 
theo lệnh của Frédéric đệ Nhị ở Francfort (tháng Sáu). 

1755: Cư ngụ ở Thuy Sĩ với bà Denis. Viết Thơ về 
thảm họa của Lisbonne, xuất Бап vào tháng Ba năm 
1756. 

1756: Chiến tranh Bày năm. Tháng Mười hai năm 
1756: can thiệp không kết quả để cứu đô đốc Anh Byng. 


Luận về phong tục, cho xuất bản những chuyện kể 


mới Giấc mộng của Platon (Le song de Platon), 
Scamentado du kí (L “histoire des voyages de 
Scarmentado). 


1757: Bài viết “Genève” của Bách khoa toàn thư gây 
tai tiếng ở Thuy Sĩ: Voltaire đã bị tố cáo là truyền cằm 
hứng cho d'Alembert. Voltaire thử thương lượng hòa bình 
cho nước Pháp và Frédéric đệ Nhị. 

1758: Viết Candide. 

1759: Tháng Một: Candide được xuất bàn ở Luân 
Đôn, Amsterdam, Paris. 

1760: Rousseau gửi cho ông một bức thư lăng nhục - 
Một loạt những chuyện kể châm biếm chống lại những 
phẳn-triết gia. 

1761: Xuất bản bình luận về Corneille để trợ cấp cho 


bà Corneille. Сап thiệp giúp cho một mục sư Тіп lành bị 
kết tội chết (Toulouse). 


1762: Xày ra vụ nhà Calas. Trục xuất những giáo sĩ 
dòng Tên khỏi Pháp. Khẩu hiệu “Hãy nghiền nát sự bi бї” 
(Ecrasez linfâme) lần đầu tiên xuất hiện. 

1763: Chuyên luận về khoan dung. (Traité sur la 
tolérance). 


1764 TỪ điển trết học cầm tay 
(Dictionnairephilosophique portatif). 

1765: Phục hồi danh dự cho nhà Calas. 

1766: Hành hình ki sĩ La Barre, người đã cắt một cây 
thánh giá. Người ta đốt Từ điển triết học trên xác của ông 
này. 


1767: Lingénu. 


1768: Công chúa Babylone (La Princesse Babylone) 
(chuyện kể). Những tác phẩm của Voltaire bắt đầu tràn 
ngập châu Au. 


1770-1772: Những câu hỏi về Bách khoa thư 
(Questions sur [encyclopédie). 


1773: Bệnh tật làm suy giằm sức làm việc của ông. 
1774: Chuyện kể Bò đực trắng (Taureau blanc). 


1775: Nhận được từ Turgot, bộ trưởng của Louis XVI 
những biện pháp thuế khoá có lợi cho @ Gex (Ferney). 


1776: La Bible enfin expliquée. 


1778: Du lịch tới Paris - Thành công làm cho suy kiỆt - 
Qua đời ngày 30 tháng Năm ở tuổi 84. 


1789: Tổng tập đồ sộ gồm 70 tập được xuất bàn dưới 
sự chỉ đạo của Beaumarchais. 


1791: Được đưa vào điện Panthéon. 


Chú thích: 


1. Candide là sáng tác của chính Voltaire, chứ không 
phải là tác phẩm dịch. Theo một số nhà nghiên cứu, 
Voltaire bịa ra thế để che mắt bọn thống trị, đồng thời 
để giễu cợt. 


2. Thành phố xứ Wesphalie. Quân đội Pháp đã bị 
bại trận ở đây vào ngày 1 tháng Tám năm 1759. Tít phụ 
thuộc này được thêm vào năm 1761. Nó nhấn mạnh 
tầm quan trọng của chiến tranh Bảy năm (1756-1763) 
đối với sự hình thành của truyện. 


3. Thunder-ten-tronckh: không gợi lên một từ tiếng 
Đức cụ thể nào. Đó là một phóng tác hẳn là ám chỉ sự 
chối tai của ngôn ngữ Đức. Kỳ lạ là từ “Thunder” khiến 
người ta nghĩ ngay đến tiếng Anh (tonnerre) và từ 
“Tonnerre de Dieu” (Thiên Lôi). 


4. Tiếng Pháp là “Candide” (trong trắng, thật thà, 
ngây thơ v.v...) - NI. 


5. Một nhà quý tộc có thể tự cao tự đại vì từng ấy 
chi tộc thuộc tầng lớp quý phái do tổ tiên của ông ta đã 
được chính thức thừa nhận là quý tộc. Vấn đề là rõ 
ràng ở đây có một sự phóng đại nực cười ám chi niềm 
tự hào là quý tộc ở Đức, còn nghiêm ngặt hơn nhiều so 
với ở Pháp đối với những cuộc hôn nhân không tương 
xứng. Những nhà nghiên cứu phả hệ học, nhất là từ thế 
kỷ XVI, cũng có niềm say mê quý tộc, niềm say mê ấy 
còn được tăng lên bởi những cuộc điều tra-thanh lọc 
của một số nước quân chủ châu Âu. Nhưng chức vị 
nam tước, dưới con mắt của Voltaire, rõ thật “nực 
cười”. 


6. Tiếng Pháp là “Monseigneur”: tước vị dành riêng 
cho các hoàng thân, công tước và công khanh, ở chính 
quyền tỉnh lễ... 


7. Tiếng Pháp là “la  méớtaphisico-théologo- 
cosmolonigologie”. TỪ cosmmolonigologie được ghép từ hai 
từ cosmologie (vũ trụ luận) và nigaud (đồng âm với nigo, 
nghĩa là ngốc nghếch). Cosmologie là khái niệm vũ trụ 
học khởi nguồn từ nhà triết học Đức Christian Wolff 
(1679-1754) (học trò của Leibniz), chỉ khoa học thế giới 
nói chung. Maupertuis (1698-1759), địch thủ của 
Voltaire, đã cho xuất bản Essai de cosmologie [Tiểu luận 
về vũ trụ học]. Nhưng định nghĩa kỳ quặc trước hết tác 
động tới độc giả là “thuyết biện thần” [théodicée] của 
Leibniz (1710), mà cha Castel, trong Mémoires de 
Trévoux [Hồi ký Trévoux] đã định nghĩa như một “học 
thuyết vật - địa lý - thần học”. 


8. Nguyên văn tiếng Pháp: “tout est bien” [mọi việc 
đều tốt] ám chỉ câu nói nổi tiếng của nhà thơ Anh 
Pope, trong Essay on Man [Tiểu luận về con người 
-1733]: “Whatever is, is right” [Dù đó là cái gì, thì cũng 
tốt thôi]. 


9. Cái tên hàm ý mỉa mai bởi một công nương Đức 
cũng mang tên này được phong thánh năm 1012, vì đã 
chứng tỏ sự trong trắng của mình có thể chịu được lửa 
thiêu. 

10. Ghép từ hai tiếng Hy Lạp, nghĩa là “tout-langue” 
(tout: tất cả, mọi; langue: cái lưỡi, ngôn ngữ), ám chỉ 
triết gia Pangloss hay lý sự về tất cả mọi việc. Voltaire 
xây dựng nhân vật triết gia Pangloss dựa trên hình mẫu 
Panurge, nhân vật trong tác phẩm của Rabelais, thầy 
của Pentagruel. Ta có lý do để tin rằng Voltaire đã đọc 


lại Rabelais trong khi sáng tác Candide. 


11. Tiếng Pháp: “lecon de physique expérimentale”, 
nhai tiêu đề một cuốn sách nổi tiếng thế kỷ XVIII: Lecon 
de physique expérimentale của tu viện trưởng Nollet. 
Voltaire đã viết năm 1739: “Thuyết biện thần nào của 
Leibniz mà chẳng mang đến một thử nghiệm của 
Nollet”. 


12. “Raison suffisante”: lý do đầy đủ, một nguyên 
tắc của Leibniz: “...chẳng đời nào có cái gì xảy đến mà 
không có một nguyên nhân hoặc chí ít là một lý do xác 
định, nghĩa là cái có thể dùng để giải thích theo cách 
tiên nghiệm tại sao cái đó lại tồn tại và tại sao nó lại 
hơn tất cả những cách khác như thế.”(Leibniz, 
Théodicée [Biện thần luận], 1,44). 


13. Bảo Gia Lợi là phiên âm của từ Bulgares, chỉ 
những bộ tộc người Phổ (nay là miền Đông Bắc nước 
Đức) [ND]. 


14. Valdberghoff-trarbk-dikdorff: phức hợp phụ âm 
và danh từ, để mô phỏng tiếng Đức. Tuy nhiên, việc xác 
định những yếu tố là có thể: vald (rừng), berg (núi), 
hoff (sân), dik (rậm), dorff (làng xóm). Còn từ “trarbk” 
giống như một sự sáng tạo phóng túng. 


15. Màu đồng phục của những người mộ lính Phổ 
nổi tiếng. Do tồn tại dưới chế độ quân chủ quân sự mà 
lại ít đân nên nước Phổ luôn thiếu đàn ông để ra trận. 

16. Một bộ (pied) - o m 324. - Một tấc - nửa bộ 
(đơn vị đo lường hồi trước), khoảng 1,8 m [ND]. 

17. Rõ ràng là vẫn chưa tồn tại nhà nước Bulgarie. 


Nước Bulgarie chỉ được thiết lập vào thế kỷ XIX, bằng 
cách tự giải phóng khỏi ách đô hộ của người Thổ Nhĩ 


Kỳ. Đầu chương cho phép người ta, vào thế kỷ XVIII, dễ 
dàng nhận ra vua Phổ Frédéric II. 


18. Người ta không ngần ngại chuốc cho say những 
“tân binh”, thậm chí ép họ nhập ngũ bằng vũ lực. 


19. Ám chỉ việc đào ngủ thường diễn ra, tác động 
tới mọi người lính. Từ đó mà việc trừng phạt trở nên 
tàn nhân. 


20. Vấn đề là - theo Voltaire - đây không phải là sự 
phóng đại trào phúng, mà là một con số đúng quy chế, 
mà ông đã trích dẫn nhiều lần trong tác phẩm của 
mình. 


21. Dioscoríde: thầy thuốc Hy Lạp sống vào thế ky 


22. Theo Votaire, Abares là một quốc gia của người 
Scythes, cũng như người Bulgares, tộc người đã xâm 
chiếm và tàn phá Đông Âu từ thế kỷ VI đến thế kỷ IX. 
Người Pháp (Abares) và người Phổ (Bulgares), thông 
qua những cuộc chiến của mình, bởi vậy, đã chìm đắm 
trong sự tàn bạo thời trung đại. Nhưng hẳn người ta có 
thể nhận ra một sự ám chỉ ác hiểm thói đồng tính của 
Frédéric II khi tác giả lựa chọn từ Bulgares: từ “bougre” 
phái sinh từ “bulgare” ban đầu chỉ một người theo dị 
giáo, một kẻ có thói giao cấu ở hậu môn. 

23. Hát bài Te Deum nghĩa hành động tạ ơn sau khi 
chiến thắng. Ở đây, mỉa mai là cả hai bên đều tạ ơn, vì 
thường thì vào thế kỷ XVII, kết quả của cuộc chiến là 
không rõ ràng. Tháng Tám năm 1758, Người Phổ và 
người Áo tranh cãi về chiến thắng của trận Zorndorf 
thuộc về bên nào. 


24. Nghĩa là luật của con người, hay luật quốc tế, 


coi như quy định những quan hệ bang giao, kể cả 
những xung đột quân sự. Cuốn sách quan trọng dành 
cho vấn đề này là cuốn sách của Grotius người Hà Lan: 
Du droit de la guerre et de la paix (Luật về chiến tranh và 
hòa bình, 1625). Grotius và những người kế tục ông đã 
dựng lên trường phái Luật Tự nhiên nổi tiếng, mà 
ngành giáo dục đã сат trong các trường đại học Pháp. 


25. Để hiểu được cái ảo tưởng này, cần phải nhớ 
lại sự thịnh vượng khác thường của Hà Lan vào thế ky 
XVII, át cả vua Pháp Louis XIV (vua Mặt trời). Voltaire 
đã nhiều lần lưu lại đây. Đó là một thiên đường trên 
mặt đất từ La Haye đến Amsterdam”, (thư ngày 7 tháng 
Mười năm 1772). Hà Lan cũng là một nơi tị nạn cho 
những nạn nhân bị truy hại. 

26. Gả châu Âu, dù ít dù nhiều, đều xua đuổi ăn 
mày và du thủ du thực, tất nhiên, với hiệu lực và tính 
nghiêm khắc hơn ở những nước Bắc Âu và những nước 
theo đạo Tin lành. 


27. Tiếng Pháp: bonne cause (chính nghĩa). Nhưng 
cause cũng có nghĩa là nguyên nhân. Chàng Ngây Thơ 
hiểu từ này theo nghĩa thứ hai (vì chàng là học trò của 
triết gia Pangloss) nên lại luận bàn về nhân quả, gây 
nên tình trạng ông nói gà bà nói vịt. 


28. Nhà hùng biện này là mục sư Tin lành [ND]. 


29. Người này là một “bon anabaptist”: thành viên 
của giáo phái Tái tẩy hay Tái thanh tẩy, một giáo phái 
của đạo Tin lành, tỏa đi khắp vùng Westphalie và Hà 
Lan. Phái này chủ trương rửa tội lại những người mà 
phái này cho là chưa đủ điều kiện để chịu phép rửa tội. 
Đặc điểm nổi bật nhất của phái này là chủ trương chỉ 
làm phép Thánh tẩy hay rửa tội cho những ai có thể tự 


mình công khai tuyên xưng đức tin và những người đã 
được chịu phép Thánh tẩy trong các trường hợp khác, 
như khi còn nhỏ, chưa ý thức được gì, đều phải được 
Thánh tẩy lại mới trở thành Kitô hữu thực thụ. 


30. Sự trụy lạc và ngu dốt của những thầy tu dòng 
Francois là một trong những đề tài chế giễu truyền 
thống. Voltaire còn không quên chế giễu những tu sĩ 
dòng Tên đồng tính. 


31. Pangloss mắc bệnh giang mai. 


32. Người châu Âu học từ Mexico cách sàn xuất son 
(màu nhuộm hồng điều) bắt đầu từ rệp son, một loài 
sâu được đưa vào châu Âu. 


33. Tiếng Pháp: a piiori (tiên nghiệm, thiên tiên...): 
một lập luận được gọi là a piiori khi nó được dựa trên 
không phải những sự việc, mà trên những lý lễ theo 
trật tự logic. 


34. Trận động đất ở Lisbonne diễn ra vào ngày 1 
tháng Mười một năm 1755. Nó đã gây ra một đám cháy 
lớn. Theo những người làm chứng, nó đã khiến cho 
25.000 đến 30.000 người chết. 


35. Batavia: thủ đô của Java, thuộc địa của Hà Lan, 
được sáng lập năm 1619 (hiện nay là Djakarta). 


36. Từ thế kỷ XVII, người Nhật đã cấm người nước 
ngoài. Chỉ người Hà Lan là có quyền buôn bán gần 
Nagasaki, với điều kiện bỏ tất cả các dấu hiệu Kitô 
giáo, nhất là phải dẫm lên cây thánh giá như một cam 
kết bỏ đạo. 


37. Trận động đất ở Lima [kinh đô của Pérou] đã 
xảy ra, nhưng nhiều năm trước trận động đất ở 


Lisbonne (1748). Ở đây, Pangloss là người phát ngôn 
những giả thuyết cập nhật nhất về nguồn gốc của động 
đất. 


38. Ám chỉ những giáo điều thần khải của đạo 
Thiên Chúa. 


39. Ở đây, tên nhân viên của Pháp đình này nhắc 
đến tội tổ tông, Adam và Eve ăn trái cấm, nên mới có 
sự sa ngã và trừng phạt. 


40. Nghi lễ mà nạn nhân là những người bị Pháp 
đình kết tội là dị giáo. Theo Voltaire, cuộc thiêu sống 
này diễn ra ngày 20 tháng Sáu năm 1756. Hình như 
trên thực tế, ba vụ thiêu sống, vào ngày 8 tháng Mười 
năm 1756, ngày 28 tháng Chín năm 1757 và 27 tháng 
Tám năm 1758, là không có liên quan tới trận động đạt 
và bị can là những người không bị kết tội tử hình. 

41. Ăn thịt gà bỏ mỡ, ám chỉ người Do Thái. 

42. Đầu tác phẩm, khi giới thiệu về gia đình nam 
tước, Voltaire không nói rõ con trai của nam tước là 
anh hay em cô Cunégonde. Ở chương IV, khi chàng 
Ngây Thơ gặp lại thầy cũ và hỏi chuyện về gia đình 
nam tước, Pangloss có nhắc đến con trai của ông bà 
nam tước: “đứa con trai bà là con đỡ đầu của tôi, cùng 
chịu số phận như chị nó” [tức là cô Cunégonde]. Ó đây 
và những chương sau, chàng trai này lại được cho là 
anh của cô Cunégonđe. Có sự không nhất quán như vậy 
phần vì tác giả không nói rõ (“frère” đều có thể hiểu là 
anh trai hoặc em trai), phần vì có lẽ dịch giả không chú 
ý. 

43. Ngày lễ Sabbat: ngày thứ Bảy, ngày nghỉ ngơi 
để dành cho việc thờ phụng thần linh trong đạo Do 


Thái. 

44. Luật cũ là luật của Cựu ước (luật của người Do 
Thái), luật mới là luật của Tân ước (luật của người Cơ 
đốc giáo). Уап đề là cái đêm bị tranh chấp ấy không 
biết thuộc về thứ Bảy hay Chủ nhật. 


45. Người Do Thái bị Nabuchodonosor đày tới 
Babylone vào năm 587 tCN. 


46. Có thể hiểu là “chó cái Cơ đốc”. Vì Chúa Jésus 
trong chuyến trở về Ai Cập đã lưu lại Galilée nên người 
không theo đạo Cơ đốc thường gọi người theo đạo Cơ 
đốc như vậy để mạt sát. 


47. Cađix: hải cảng của Tây Ban Nha trên bờ Đại 
Tây Dương. 

48. Dân binh của Tòa án Pháp đình. 

49. Avacéna: địa danh không xác định được. 

50. Badajoz: thành phố Tây Ban Nha, nằm ở biên 
giới với Bồ Đào Nha. 

51. Y Pha Nho: Phiên âm Hán Việt theo kiểu cũ của 
từ Espagne (Tây Ban Nha). 


52. Vua Tây Ban Nha đã nhường lại cho Bồ Đào 
Nha thành phố Thánh thể (Saint-Sacrement), nằm trong 
vùng truyền giáo dòng Tên của Paraguay, Nam Mỹ. Các 
giáo sĩ dòng Tên đã bị kết tội vì đã gây nên những cuộc 
nổi dậy hoặc trợ giúp cho những người Da đỏ nổi dậy. 

53. Chi gió máu dịch, gió ổn định thổi quanh năm 
thổi từ Đông sang Tây ở vùng nhiệt đới. 

54. Giáo hoàng Urbain thứ Mười không tồn tại. Ban 
đầu Voltaire đặt tên là Clément XII, người đã cai trị từ 


năm 1730 đến 1740. Palestrine là một thành phố gần 
Rome, thuộc về dòng họ Barberini. Một thành viên của 
dòng họ này là giáo hoàng dưới cái tên Urbain VII 
(1623-1644). 

55. Massa-Carrara: một lãnh địa nhỏ thuộc nước Ү, 
ở Toscane. 


56.Thể thơ bốn khổ, mười bốn câu. 

57. Sôcôla là một thức uống hợp mốt thời bấy giờ. 

58. Gaète: nơi nghỉ dưỡng ở phía Nam La Mã. 

59. Một cảng thuộc Maroc. 

60. Ngư dân của những quốc gia này thường đồng 
thời là cướp biển. 

61. Những hiệp sĩ đảo Malte: dòng tu mang tính 
quân sự, được thiết lập ở Malte từ năm 1518 đến 1798. 
Dành riêng cho những quý tộc châu Âu, dòng tu này 
chuyên tâm vào việc chống lại những tín đồ Hồi giáo. 

62.Moulay Ismaël: cai trị từ năm 1672 đến 1727. 


Con số năm mươi đứa con trai mang tính phóng đại, 
nhưng thực tế về những cuộc xung đột thì không. 


63. Atlas: dãy núi quanh Maroc và Algérie. 


64. Nguyên văn tiếng Ý: O che sciagura d'essere senza 
coglioni! (nghĩa đen: Không có cu mới bất hạnh làm 
sao!) Người này ở chương sau, tự giới thiệu mình là 
một ca sĩ bi hoạn. 


65. Một thành phố của Ý. 


66. Ở đây tác giả nói đến những ca sĩ bị thiến ngay 
từ nhỏ để giữ được giọng cao (soprano). Trong số này 


có Carlo Broschi, còn gọi là Parinelli (1705-1782) sinh 
ra ở Naples. Sau sự nghiệp ca sĩ vinh quang, ông đã đến 
Tây Ban Nha và trở thành sủng thần bên cạnh Philippe 
VỊ. 


67. Ceuta: Hải cảng Tây Ban Nha, nhìn ra eo biển 
Gibralta. 


68. Thủ đô của Tunisie. 

69. Một tỉnh thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. 

70. Thành phố сапе Аі Cập. 

71. Một tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. 

72. Azof: Nga hoàng Pierre Đại đế vây hãm và xâm 
chiếm cảng Azof của Thổ Nhĩ Kỳ, bên bờ biển Đen vào 
năm 1695-1696. 

73. Voltaire mượn chi tiết kỳ lạ này từ thánh 
Jérôme và có vẻ tâm đắc với nó nên đã sử dụng nó 
nhiều lần. 

74. Phiên âm Hán Việt của từ Moscou, thủ đô của 
Nga. 

75. Bà già đã đi qua nước Nga từ Moscou đến Riga 
(trong vùng Baltic), đến những hải càng của Đức 
Rostock và Wismar, đi xuống Leipsick (vùng Saxe), rë 
sang phía Tây về Cassel (vùng Hesse), rồi lại đi lên Hà 
Lan, lưu lại Utrecht, Levde, La Haye, Rotterdam. 

76. Giáo sư Robeck, sinh năm 1672, là một lý 
thuyết gia về sự tự tử, tự nguyện chết đuối năm 1739. 


77. Buénos-Avres: Thủ phủ của chính quyền Rio de 
Plata, thuộc địa Tây Ban Nha. 


78. Cái tên hư cấu, được tạo ra với những lối viết 
lằng nhằng, thể hiện sự sáo rỗng trong tính tự kiêu của 
người Tây Ban Nha. 


79. Ám chỉ sách Sáng thế trong Kinh Thánh khi 
Abraham xưng vợ mình là em gái, để nàng trở thành vợ 
không chính thức của pharaon, rồi vua Abimelech. Con 
trai ông là Issac cũng đã làm như thế với vợ mình là 
Rebecca. Đó là một chủ đề về sự lựa chọn trong những 
cuộc tranh luận về Kinh Thánh. Tóm lại, Candide còn 
cao ngạo hơn cả Abraham (và hơn cả Des Grieux trong 
Manon Lescaut). 


80. Nghĩa là anh chàng đầy tớ này có một phần tư 
dòng máu là người Tây Ban Nha, tức là con một người 
đàn ông da trắng với một người lai hoặc một người đàn 
ông lai với một phụ nữ da trắng. Tucuman hiện nay là 
một thành phố của Argentine. 


81. Năm 1755-1776, người ta іп rằng một giáo sĩ 
dòng Tên đã được bầu làm vua Paraguay. 


82. Mũ ba khía (bonnet à trois cornes): mũ của 
những giáo sĩ dòng Tên. Mũ barrette vuông của những 
giáo sĩ dòng Tên đặt lên trên ba “khía” nửa chéo. Ngọn 
giáo là một đoẳn thương được các hạ sĩ quan lục quân 
mang cho đến thời Cách mạng Pháp. 

83. Những thầy tu ở Nam Mỹ có quyền sở hữu nô 
lệ. 

84. Thánh Ignace thành Loyola, người sáng lập ra 
dòng Tên (1491-1556). 


85. Cha Croust, hiệu trưởng trường Colmar, tìm 
cách làm hại Voltaire, khi Voltaire lưu lại Colmar năm 
1754. Voltaire có với con người này một mối hiềm thù 


dai dẳng. Tuy nhiên, ông này chỉ xuất hiện trong 
Candide vào năm 1761, thay cho cha Didrie, giáo sĩ dòng 
Tên ít được biết đến hơn và tất nhiên, mang tính hư 
cấu. 


86. Ám chi rõ ràng sự đồng tính. 


87. Ruộng nho: ẩn dụ thông dụng trong Kinh 
Thánh. 


88. Chức quý tộc cha truyền con nối, nên vị đại tá 
này là nam tước [ND]. 


89. Nhật báo Trévoux là tờ báo của các giáo sĩ dòng 
Tên, được lập ra năm 1701 ở Trévoux, chủ trương 
chống lại các nhà triết học. 


90. Những hình tượng trong thần thoại nửa người 
nửa vật. Thế kỷ XVIII rất quan tâm tới уап đề quái thai. 
Một số người cho rằng những thần đồng nội... thực ra 
là sản phẩm сда sự giao cấu giữa khỉ với đàn bà. 
Voltaire hình như cũng tin như thế. 


91. Cuốn Lịch sử người Inca của Garcilaso de la 
Vega có nói về những “người Orejone hay người Da đỏ 
tai to” ở Bắc Paraguay (tai to do những đồ trang sức 
làm biến dạng). 


92. б đây, Voltaire mia mai Rousseau vì theo 
Rousseau, tốt nhất là con người cần được trở về với 
thiên nhiên để trở nên lương thiện và giữ được bán 
tính tự nhiên của mình. 


93. Eldorado: “xứ sở vàng”, đất nước tưởng tượng, 
phủ đây vàng và đá quý, mà những người đi chinh phục 
châu Mỹ và những kë phiêu lưu tìm kiếm ở Nam Mỹ 
sau cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha. 


94. Cayenne: thuộc địa của Pháp, nằm ở rất xa 
Paraguay. 


95. Hoàng đế của một vương triều hưng thịnh ở Ấn 
Độ, nổi tiếng vì có nhiều vàng ngọc. 


96. Chỉ đế chế của người Inca. Họ đã lập ra cho du 
khách những trạm dừng chân phục vụ miễn phí đồ ăn 
dự phòng và lạc đà không bướu. 


97. Ngài Walter Raleigh: nhà hàng hải người Anh, 
người đã thám hiểm vùng Amazone năm 1595, theo yêu 
cầu của nữ hoàng Elisabeth đệ Nhất, đế tìm kiếm xứ 
Eldorado. Ông để lại một truyện kể về chuyến du hành 
của mình mà Voltaire đã đọc. 


98. Tương đương với khoảng 66m chiều cao và 
30m chiều rộng. 


99. Khoảng 1.500m. 


100. Có thế ám chỉ thành phố Mexico mà sự tráng 
lệ của nó đã làm những người Tây Ban Nha sửng sốt. 


101. Thuộc địa của Hà Lan nằm ngay cạnh Guyane 
thuộc Pháp. 


102. Người ta chặt tay để nô lệ khỏi chết vì hoại 
thư. 


103. Luật về người Da đen do Louis XIV ban hành 
quy định cắt chân trong trường hợp bỏ trốn. 


104. Venise là một chính thể cộng hòa và được 
tiếng là thành phố giải trí. Nhưng tất cả những miêu tả 
về thành phố nhấn mạnh quyền lực đáng sợ của Nhà 
nước Pháp đình, thể chế chính trị được đặt ra để bảo 
vệ an ninh nội bộ của nền Cộng hòa thông qua những 


thủ tục tố tụng bí hiểm nhất và bạo tàn nhất. 


105. Chính là các nhà xuất bản. Ngành xuất bản ở 
Hà Lan khá năng động và nổi tiếng, quyền tác giả nhìn 
chung được bảo hộ. 

106. Tín đồ một giáo phái của đạo Tin lành bị coi là 
di giáo vì đã bác lại một số giáo lý (Chúa Ba ngôi, sự 
thần thánh hoá Jésus). 


107. Tiếng Pháp: manichéisme. Mọi cuộc trò chuyện 
về cái ác đều dẫn đến một cách hợp logic việc nói về 
đạo Manes hay còn gọi là đạo thiện ác. Học thuyết này 
mang tên người sáng lập (Persan Manes) xuất hiện vào 
thế kỷ Ш, bị Giáo hội kết tội là dị giáo. Học thuyết này 
cho rằng vũ trụ là sự đấu tranh giữa hai căn nguyên 
ngang bằng và đối kháng: cái Thiện và cái Ác. Cố nhiên, 
đó là một giải pháp khả dĩ cho vẫn đề về cái ác. Tuy 
nhiên, thế kỷ XVIII, người ta có khuynh hướng đồng 
nhất đạo Socin với đạo Manes. 


108. Tiếng Pháp: globule (tiểu cầu). Voltaire dường 
như là người đầu tiên dùng từ này để gọi Trái đất, 
nhằm nhấn mạnh sự nhỏ bé của Trái đất và con người 
trong vô tận. 


109. Cùng với hội chợ Saint-Laurent, hội chợ Saint- 
Germain là một trong hai hội chợ lớn ở Paris. Nó diễn 
ra tü ngày 3 tháng Hai đến ngày 3 tháng Tư. Những trò 
vui và аіёп cảnh ở đấy (chẳng hạn như diễn kịch) thu 
hút nhiều du khách. 


110. Ám chỉ những học thuyết khoa học thời bấy 
giờ, mà theo đó, núi non được hình thành trong một đại 
dương ban sơ. Người ta đưa ra làm bằng những vỏ sò 
biển được tìm thấy rất xa biển, trên những đỉnh núi. 


Voltaire vẫn luôn giễu cợt những lý thuyết như thế. 
111. Một chiếc xe du lịch. 


112. Bệnh đậu cừu (clavelée) là một căn bệnh dễ 
lây giữa những con vật lấy len. Voltaire là thành viên 
của Viện Hàn lâm Bordeaux. Nhưng chắc hắn ở đày ông 
chế giễu Viện Hàn lâm Berlin và giám đốc của nó là 
Maupertuis, người mà Voltaire đã chê trách giữa những 
người khác vì đã quả quyết rằng “không có bằng cớ nào 
khác ngoài sự tồn tại của Thượng đế trong Z ngang 
bằng với BC bị phân chia bởi A hơn В” (Voltaire, 
Diatribe du docteur АКакКіа). 


113. Lối vào phía Nam Paris. 


114. Adrienne Lecouvreur (1692-1730): khởi nghiệp 
vào năm 1717 trong vai Monime, trong vở Mithridate 
của Racine, bị Giáo hội khai trừ như tất cả những diễn 
viên khác, cô chết trước khi có thể ăn năn và được mai 
táng như Voltaire đã miêu tả. 


115. Nguyên văn là “ce gros cochon”: gã heo mập 


ду. 

116. Tiếng Pháp: “folliculaire” (nhà báo lông vịt, kẻ 
xáo trá), là một từ mới chắc hẳn do Voltaire sáng tạo và 
để chỉ một nhà báo tồi, người viết văn đả kích chẳng 
tài cán gì. Voltaire đã tạo nên từ này từ từ “feuille” (lá, 
tờ báo) và từ “follicule” được dùng trong thực vật học 
(quả khô dạng lá) và trong giải phẩu học (túi nang 
nhỏ). 


117. Fréron: cây bút độc địa, chống đối kịch liệt với 
Voltaire [ND]. 


118. Cô đào Clairon (1723-1803): nghệ sĩ nổi tiếng, 


đã tham gia đóng nhiều vở bi kịch của Voltaire, chẳng 
hạn vở Tancrède. Tên cô chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết 
năm 1761. 

119. Chỉ các con bạc: “nhà con” đối lập với “nhà 


24? 


са . 


120. Gabriel Gauchat (1709-1774), đối thủ của các 
nhà triết học và Voltaire. 


121. Trablet (1677-1770), một đối thủ khác của 
Voltaire. 


122. Trên thực tế đã có nhiều vụ bắt giữ sau cuộc 
mưu sát của Damien đối với vua Louis XV ngày 5 tháng 
Một năm 1757. Damien sinh га Ó Arras năm 1715. 
Tháng Năm năm 1610 xảy ra vụ ám sát của Ravaillac. 
Năm 1594, Jean Châtel ám sát Henri IV. 


123. Phiên âm Hán Việt của từ Canada. Dĩ nhiên, 
Canada không phải là nguyên nhân chính của chiến 
tranh giữa Anh và Pháp như Voltaire tưởng. 

124. Đô đốc Byng đã bị hành hình trong vịnh 
Portsmouth ngày 14 tháng Ba năm 1757 vì đã thiếu tính 
chiến đấu trước hạm đội Pháp khi hạm đội này đang 
vây hãm Port-Mahon, trên đảo Minorque (1756). 

125. Dòng tu Théatin được lập ra vào thế kỷ XVI ở 
Ý. Quảng trường Saint-Marc là quảng trường nổi tiếng 
nhất ở Venise. 


126. Poco curante: tiếng Ý nghĩa là “vô tư lự”. 
127. Raphaël (1483 - 1520): danh họa người Ý. 
128. Canton: kë ám sát César. 


129. Ám chỉ những cuộc bút chiến thời bấy giờ về 


nhạc kịch, âm nhạc Ý, Pháp. 


130. Homère: thi sĩ Hy Lạp, được xem là tác giả của 
anh hùng ca nổi tiếng Iliad và Odyssée. 


131. Trong Illiad, cuộc vây hãm thành Troie kéo dài 
10 năm. 


132. LÉnéide: sử thi gồm mười hai ca khúc của 
Virgile (70-19 trước Công nguyên). 
133. Arioste (1474-1533): thi sĩ người Ý. 


134. Horace (65-8 trước Công nguyên): thi sĩ người 
La Mã. 


135. Gicéron (106-43 trước Công nguyên): luật sư 
chính khách, triết gia người La Mã. 


136. Sénèque (khoảng thế kỷ IV trước Công nguyên 
đến năm 65 sau Công nguyên): triết gia La Mã. 


137. Những thầy tu dòng thánh Dominique giữ một 
vai trò quan trọng trong Pháp đình. 


138. Milton(16o8-1674): nhà thơ Anh, tác giả của 
một sử thi thánh kinh, Thiên đường đã mất. 


139. Chỉ phần Sáng thế ký trong Kinh Thánh. 
140. Trong Cộng hoà (République) của Platon. 
141. Padoue: thành phố bên cạnh Venise. 


142. Achmet đệ Tam: vua Thổ Nhĩ Kỳ từ 1703 đến 
1730. Ông mất năm 1736 trong một cung điện cũ kỹ 
dành riêng cho những ông vua Thổ Nhĩ Kỳ bị phế truất. 


143. Ivan VI: con trai của cháu gái sa hậu Anna, 
được tôn xưng là sa hoàng ngay lúc mới chào đời 


(1740) và bị Elisabeth, con gái của Pierre Đại đế phế 
truất năm 1741. Ông này bị xử tử dưới triều Catherine 
П, năm 1764. 


144. Charles Édouard (1720-1788): con trai út của 
Jacques II (bị truất ngôi năm 1688 và sống ở La Mà). 
Ông toan tính xâm lược xứ Écosse năm 1745 nhưng 
thất bại ở Culloden. 


145. Auguste II (1696-1763): Tuyển hầu xứ Saxe, 
vua Ba Lan từ 1733 đến 1763. Năm 1756, quân đội của 
Fédéric II nước Phổ đã buộc ông phải rời bỏ “đất nước 
được thừa kế” của ông, tức là xứ Saxe. 


146. Stanislas Leczynsky (1677-1766): Lên ngôi vua 
Ba Lan năm 1704, nhưng bị Pierre Đại đế săn đuổi 
nhiều năm. Do Louis XV, người đã lẫy con gái ông thúc 
đẩy, ông lại được đăng quang một lần nữa vào năm 
1733, nhưng ngay sau đó lại bị người Nga và người Phổ 
săn lùng. Năm 1738, ông chấp nhận là hầu tước vùng 
Loraine và Bar. Samartes là tên cũ của Ba Lan. Sông 
Vistule là con sông сһау qua vùng Varsovie. 


147. Théodore de Neuhoff (1694-1765): người Đức 
được bầu làm vua đảo Corse năm 1736 với sự giúp đỡ 
của quốc trưởng Tunis. Ông chạy trốn 8 tháng ở Luân 
Đôn, sau đó bị bỏ tù vì nợ nần trong 7 năm. 

148. Bến Mamara. 

149. Ragotski (1676-1735): Hoàng thân Hungary 
từng nổi lên chống lại người Áo với sự giúp dỡ của 
nước Pháp, trở thành vua xứ Transylvanie và lui về Thổ 
Nhĩ Kỳ sau thất bại của ông. 


150. Tất cả những địa danh này đều nằm ven bờ 
Đông Địa Trung Hải. 


151. Cách hành xử này trái ngược với quy định của 
đạo Hồi, nhưng là tập quán của người châu Âu, thể 
hiện sự tôn trọng phụ nữ. 


152. Lemnos, Mitylène hiện nay là những hòn đảo 
thuộc Hy Lạp. Erzeroum: thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ. 


153. Batavia hiện nay là Djakarta, Indonesia. 


154. Tiếng Pháp: vingt arpents (tương đương với 
7-8 hecta). 


155. Những tên người trong Cựu Ước. 
156. Những tên người trong lịch sử cổ đại. 
157. Những tên người thuộc lịch sử cận đại. 


158. Trích từ Kinh Thánh, Sáng thế ký: II, 15, có 
nghĩa “để mà làm việc”. 


Mục lục 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 
VIẾT SỰ NGÂY THƠ 


Chương I CHÀNG NGÀY THƠ ĐƯỢC NUÔI NẤNG TRONG MỘT 
TÒA LẦU ĐÀI TỐT ĐẸP 


Chương II CHÀNG NGÂY THƠ SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI BẢO 
GIA LỢI 


Chương III CHÀNG NGÂY THƠ THOÁT KHỎI TAY NGƯỜI BẢO 
GIA LỢI 


Chương IV CHÀNG NGÂY THƠ GẶP LẠI THẦY CŨ, TRIẾT GIA 
PANGLOSS 


Chương V BÃO TỐ, ĐẮM TÀU, ĐỘNG ĐẤT, KHIẾN CHO 
PANGLOSS, JACQUES VÀ CHÀNG NGÂY THƠ RA SAO 


Chương VỊ NGƯỜI TA TIẾN HÀNH VỤ THIÊU SỐNG HAY HO NHƯ 
THÊ NÀO ĐỂ NGĂN ĐỘNG ĐẤT, VÀ CHÀNG NGÂY THƠ ĐÃ BỊ 
БОМ ĐÍT RA SAO 


Chương VII CHÀNG NGÂY THƠ ĐƯỢC BÀ GIÀ CHĂM SÓC VÀ 
GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI CHÀNG YÊU QUÝ 


Chương VIII CÂU CHUYỆN VỀ CÔ CUNÉGONDE 
Chương IX CHÀNG NGÂY THƠ GIẾT MỘT LÚC HAI MẠNG NGƯỜI 


Chương X CHÀNG NGÂY THƠ, CUNÉGONDE VÀ BÀ GIÀ CỰC KHỔ 
NHƯ THẾ NÀO KHI TỚI CADIX. BA NGƯỜI XUỐNG TÀU VƯỢT 
BIỂN 


Chương XI CÂU CHUYỆM CỦA BÀ GIÀ 


Chương XII CÂU CHUYỆN TIẾP VỀ NHỮNG ĐAU KHỔ CỦA BÀ 
GIÀ 


Chương XII CHÀNG NGÂY THƠ BUỘC LÒNG PHẢI CÁCH BIỆT 
CUNÉGONDE VÀ BÀ GIÀ 


Chương XIV CHÀNG NGÂY THƠ VÀ ĐỒ ĐỆ CACAMBO ĐƯỢC CÁC 
GIÁO SĨ DÒNG TÊN ĐÓN TIẾP Ở PARAGUAY 


Chương XV CHÀNG NGÂY THƠ GIẾT ANH RUỘT CỦA NGƯỜI 
YÊU 


Chương XVI CHUYỆN XÂY RA GIỮA HAI THẦY TRÒ KHI GẶP HAI 
THIẾU NỮ, HAI CON KHỈ VÀ ĐÁM NGƯỜI RỢ OREILLONS 


Chương XVII CHÀNG NGÂY THƠ VÀ THUỘC HẠ ĐẾN XỨ 
ELDORADO[93] KỲ LẠ 


Chương ХУШ THẦY TRÒ CACAMBO THẤY GÌ Ó XÚ ELDORADO 


Chương XIX HAI NGƯỜI ĐẾN SURINAM; CHÀNG NGÂY THƠ LÀM 
QUEN VỚI MARTIN 


Chương XX ĐIỀU GÌ XÂY RA TRÊN BIỂN VỚI CHÀNG NGÂY THƠ 

VÀ MARTIN 

Chương XXI TÀU TỚI GẦN BÒ BIỂN PHÁP, HAI NGƯỜI VÂN ĐÀM 
LUẬN 

Chương XXII BIẾN CỐ ХАҮ ĐẾN CHO HAI NGƯỜI Ó NƯỚC PHÁP 


Chương XXIII CHÀNG NGÂY THƠ VÀ MARTIN TỚI МІЁМ DUYÊN 
HẢI ANH RỒI BỎ ĐI NGAY 


Chương XIV GẶP LẠI CÔ PAQUETTE TRONG TAY MỘT TU SĨ 


Chương XXV ĐI DU THUYỀN ĐẾN THĂM LÃNH CHÚA 
POCOCURENTÉ, NHÀ QUÝ TỘC THÀNH VENISE 


Chương XXVI CHÀNG NGÂY THƠ VÀ MARTIN DÙNG BỮA VỚI 
SÁU NGƯỜI NGOẠI QUỐC 


Chương XXVII TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH TỚI | 
CONSTANTINOPLE, CHÀNG NGÀY THƠ САР LAI NAM ТООС VÀ 
PANGLOSS 


Chương XXVIII BIỂN CỐ XÂY RA CHO CHÀNG NGÂY THƠ, 
CUNÉGONDE, MARTIN, PANGLOSS... 


Chương XXIX CHÀNG NGÂY THƠ TÁI NGỘ CUNÉGONDE 
Chương XXX KẾT LUẬN 
NIÊN BIỂU TÓM TẮT CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA VOLTAIRE 


